Sayadaw u Indaka 


THIỀN TÂM TỪ 

LẰM NẺN TẢNG CHO VIẺC HÀNH MINH SÁT 

Sayãdaw u Indaka 
Tỳ-kheo Pháp Thông dịch 


1 


Sayadaw u Indaka 


Giới Thiệu 4 

Tâm Từ Trong Đạo Phật 4 

PHÀN I 21 

1. Một Ngày Đặc Biệt 21 

2. Hành Thiền Tâm Từ 24 

3. Tinh Thần Của Tâm Từ 24 

4. Ý Nghĩa Của Tu Tập Tâm Từ (Mettã Bhãvanã) 25 

5. Kẻ Thù Của Tâm Từ 27 

6. Những Phương Pháp Hành Thiền Tâm Từ 31 

7. Tu Tập Tâm Từ Để Đắc Các Bậc Thiền 42 

8. Những Lợi ích Của Tâm Từ 67 

9. Đi Vào Bóng Mát Của Tâm Từ Để Tìm Sự Giải 

Thoát Khổ 70 

PHÀN II 104 

12. Kinh Mettã (Từ Bi Kinh) Có Mặt Như Thế Nào 104 

13. Sabbatthaka Kammatthãna 107 

14. Sayãdaw u Uttamassara 110 

15. Kinh Nghiệm Cá Nhân 112 

16. Từ Tâm Từ Đến Niết Bàn 115 

17. Từ Tâm Từ Chuyển Sang Minh Sát 119 

18. Ngồi Thiền 122 

19. Kinh Hành 128 


2 



Sayadaw u Indaka 


21. Các Giai Đoạn Tuệ Minh Sát 139 

Phần Phụ Lục 150 

Phụ Lục I 150 

Phụ Lục II 158 

Phụ Lục III 164 

Tu Tập Bốn Phạm Trú và Bốn Thiền Bảo Hộ 

DANH SÁCH HÙN PHƯỚC IN KINH 189 


3 



Sayadaw u Indaka 


Giói Thiệu 

Tâm Từ Trong Đạo Phật 


Sayadaw u Thittila 


âm từ (Mettà) là một nhu câu câp thiêt của thê giới 
ngày nay. Thực vậy, nó là một đòi hỏi to lớn hơn bao giờ hết 
từ trước đến nay. Như chúng ta biết, thế giới hiện nay đã 
có đủ vật chất và tiền bạc, chúng ta cũng biết rằng hiện nay 
có rất nhiều nhà ữí thức cấp tiến, các nhà văn, ữiết gia, tâm 
lý gia, khoa học gia lồi lạc. Ngoài ra, chúng ta còn có các nhà 
hoạt động tôn giáo, các vị đứng đầu về luật pháp, đạo đức và 
tôn giáo V.V.... Mặc dù, có những con người tài hoa xuất 
chúng nhu vậy, nhưng thế gian này vẫn không sao có được 
một nền hoà bình và hạnh phúc thực sự. Điều đó chứng tỏ 
rằng còn có một cái gì đó chúng ta đang thiếu. Cái chúng ta 
đang thiếu đó là Mettà (tâm từ ). 

Mettà là một từ Pàli đã được người ta dịch sang Anh 
ngữ là "Love” (tình thương). Khi bạn dùng 
từ "Love” bạn đã có những ý niệm hoàn toàn khác trong sự 
giải thích từ này, và dĩ nhiên là bạn có thế muốn nói đến 
những gì đó khác hơn, bởi vì đó là một từ đã bị sử dụng một 
cách lỏng lẻo và trong một vài trường họp nó còn bị lạm dụng 
hay dùng sai cả ý nghĩa. Chính vì thế khi bạn nói về tình 
thương (Love), người ta sẽ có một ý niệm khác. Vì vậy chúng 
ta dùng từ Pàli "Mettà” để nói về lòng từ - không phải là loại 
tình thương uỷ mị theo xúc cảm, nhục dục và thường tình. 
Như mọi người biết, từ "tình thương" (Love) đã được định 


4 



Sayadaw u Indaka 


nghĩa rât nhiêu cách trong Anh ngữ, tuỳ theo quan niệm ữong 
tâm của mỗi nguời thuộc các tôn giáo khác nhau. 

Chẳng hạn, trong một cuốn sách nhỏ vừa mới xuất bản 
mang tựa đề "Love” (tình thương) mà một nguời bạn đã 
tặng cho bần tăng để nghiên cứu, và nhân đây bần tăng cũng 
muốn phê bình một chút về cuốn sách này. về các quan 
niệm đặc biệt khác ữong cuốn sách bần tăng sẽ không đề cập 
đến, mà chỉ muốn ữình bày cho quý vị thấy rõ nó khác biệt 
nhu thế nào so với Mettà - một định nghĩa mà 
từ "Love” (tình thương) có thể đã dùng. Tác giả cuốn sách 
là giáo su của một bộ môn tín nguỡng hữu thần nào đó rất 
đáng kính. Theo định nghĩa của ông về "Mettà”, ở đây ông 
lại dùng từ Pàli của đạo Phật "Tình thương (Love) là Thượng 
Đe, tình thương tự nó phát ra trong bất kỳ sự sáng tạo nào 
của Thượng Đe và con người là tối thượng" (Love is God. 
Love emanates itselý in any of the creations of god. Man is 
/oremost). Bần tăng xin phép đuợc ừích đọc một đoạn nói 
về "tình thương" đối với loài vật trong cuốn sách này: "Con 
người đòi hỏi phải có sinh lực, sức mạnh và sinh sôi nảy 
nở đế phục vụ Thượng Đe... đế bảo vệ con người và các loài 
khác cũng như đế kiếm soát thế gian này một cách hiệu quả. 
Muốn được khoẻ mạnh và có năng lực con người cần phải ăn 
những thựcphấm bo dưỡng và vì lý do này mà Thượng Đe đã 
chỉ thị cho con người giết và ăn thịt bò, lạc đà... Con người 
không được phép giết các loài thú hoang... Neu không, chính 
họ sẽ trở nên hoang dã theo tiến trình thời gian. Vì thịt của 
những loài gia súc được con người ăn, cái chất thiện của 
chúng sẽ hoà nhập với linh hồn con người và như vậy 
(nguyên vẫn) nó sẽ gián tiếp được lên thiên đàng. Cái giá trị 
này đã được con người chuyến hoá cho nó - một hành động 

5 



Sayadaw u Indaka 


đầy bi mẫn mà con người biểu lộ với loài vật. Trong cuộc 
sống, việc làm như vậy không tội lôi gì cả 

Không hề có ý bất kính đối với tác giả, sở dĩ bần Tăng 
đọc cho mọi người nghe đoạn văn này vì chỉ đế tìm sự so 
sánh. Tác giả đã đặt MQiiầậâm từ) ngàng hàng với 
Love (tình thưong) theo quan niệm của ông. Đối với người 
Phật tử chúng ta thì cách nhìn sự vật như vậy khá ngộ 
nghĩnh. Ỷ niệm về tâm từ của đạo Phật là như thế 
nàol Mettà đã được các nhà phiên dịch ngày nay dịch sang 
tiếng Anh là "có khuynh hướng rộng lượng, từ ái, ban rải tình 
thưong đến tha nhân". Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật 
mettà mang một ý nghĩa sâu xa hon - một sự bao hàm rộng 
lớn hon so với định nghĩa này rất nhiều. Tâm từ có ý nghĩa 
nhiều hon là nhân ái, vô hại (AhirỶisa) lòng trắc ấn. ớ đây 
cũng nên đề cập thêm một điếm nữa là: theo Thánh Kinh 
Thiên Chúa "thiện tâm" (goodwill) được xem là rất tốt. Thế 
nhưng chúng ta nhớ bức thông điệp thiện tâm mà các thiên 
thần truyền rao khi Chúa Con giáng sinh. Thánh kinh nói, các 
thiên thần đã truyền rao Bức Thông Điệp Thiện Tâm cho thế 
gian "Bình an dưới thế cho ngưòi thiện tâm" (Peace on 
earth to men of goodwỉll). Khi đọc kỹ bức thông điệp này 
chúng ta nhận ra rằng các Thiên Thần đem sự bình an đến 
trần thế chỉ cho những người có thiện tâm thôi, chứ không 
phải cho tất cả mọi người. 

Đối với đạo Phật, Mettà (tâm từ) được nhấn mạnh, nó 
mang ý nghĩa sâu xa hon là thiện tâm. Cũng như sự Vô Hại 
là nguyên tắc đạo đức vô cùng to lớn và rất tốt, thế nhưng nó 
chỉ là phưong diện tiêu cực. Theo lời dạy của Đức Phật thì 
Tâm Từ có hai phưong diện. Một là tiêu cực, đó là vô 

6 



Sayadaw u Indaka 


sân (Adosa) theo giải thích ừong Vi Diệu Pháp; đây cũng là 
một sự giải thích về Mettà nhưng ữên phương diện thụ động, 
nó mang ý nghĩa "vắng mặt sân hận và thù nghịch". Mặc 
dù vắng mặt sân hận là một điều rất quý, thế nhưng nó không 
đủ tốt nếu không nhấn mạnh đến khía cạnh tích cực của nó - 
đó là từ ái; không làm điều ác là tốt nhưng đó chỉ là mặt 
thụ động - hành thiện là mặt tích cực. Tâm từ (Mettà) cũng 
có phương diện tích cực và năng động của nó vậy. 

Tình thương (Love) là gì? Tình thương này 
cũng đã được tự điến Oxíord định nghĩa. Theo Oxíord thì 
Love có nghĩa "sự trìu mến nong nàn, luyến ái, nhiệt tâm có 
tỉnh trìu mếnv.v... ” những từ này được xem là đồng nghĩa với 
tình thương và chúng hoàn toàn liên quan đến thứ tình cảm 
thế gian uỷ mị. Vì vậy, Mettà không có từ tương đương hoàn 
chỉnh ữong Anh ngữ bởi vì Mettà (tâm từ) mang ý nghĩa cao 
cả hơn sự ữìu mến thông tục - tức sự ữìu mến nồng nàn. Chữ 
Pàli Mettà dịch nghĩa đen là: "tình thân hữu " (Eriendliness) 
- cũng là một loại tình thương nhưng không có ước muốn 
chiếm hữu mà chỉ ước mong giúp đỡ, hy sinh lợi ích cá nhân 
cho sự thịnh vượng và hạnh phúc chung của nhân loại. Tình 
thương này không mang tính chọn lựa hay loại trừ nào cả. 
Neu bạn chọn một số người tốt và loại trừ một số người khó 
ưa, như vậy là bạn đã không nắm bắt rõ ý nghĩa của 
Mettà (tâm từ) này. Tâm từ không phải là một cảm tình 
huynh đệ, mà là một nguyên tắc đạo đức cho chúng ta thực 
hành. Nó cũng không chỉ đơn thuần là ý tưởng quảng đại mà 
là những việc làm thế hiện lòng nhân từ, là một sứ mạng tích 
cực vì lợi ích của một người và mọi người. Một đề tài - không 
phải để nói suông về mà phải sống với - áp dụng nó ữong 
cuộc sống của chúng ta - làm cho nó thấm nhuần ữong bản 

7 



Sayadaw u Indaka 


thân chúng ta. Chỉ khi đó, một nguôn sinh lực mới thâm 
nhuần đến mọi chúng sinh, không loại trừ bất cứ ai, với 
những tư duy sáng tạo và năng động của tâm từ, một khi 
những tư duy này có đủ cường độ, tự động chánh hạnh sẽ 
theo sau. 

Người ta thường đưa ra những ý niệm để phản bác lại 
những quan niệm khác. Người Phật tử chúng ta không cần 
đến những quan niệm mới, vì chúng ta đã có quá đủ ữong 
giáo huấn của Đức Phật. Phát xuất từ Tứ Vô Lượng 
Tâm (Bràhma Vihàra) Mettà (tâm từ) này là một ữong bốn 
phạm trù đó, đủ khả năng để sáng tạo những điều cao thượng, 
những điều kỳ diệu, để kiến tạo an lạc và hạnh phúc ngay 
trong cuộc sống gia đình, xã hội và cả thế gian này. Mettà - 
lòng từ trong sạch - bao hàm hết thảy chúng sinh ở khắp mọi 
noi, hoặc ữên đất liền, trên bầu trời hay ữên thiên giới. Nó 
cũng bao trùm mọi chúng sanh không phân biệt cao hay thấp; 
bởi vì người nghèo, người hạ tiện, người ác, người ngu dốt là 
những người cần đến tâm từ này nhất. Vì trong lòng họ tâm 
từ đã khô héo vì thiếu tình thưong ấm áp và tình thân thiện - 
Tâm từ này hợp với họ như dòng suối yếu ớt chảy vào bãi sa 
mạc cằn khô. Lòng từ này bao trùm cả người mình thưong 
hay không thưong, người tốt hay xấu, tất cả đều được chia sẻ 
như nhau cả. 

Bạn có thể hỏi: "Chúng ta phải thương cả những 
người ngu ngốc luôn sao?" - thật là điên rồ! Đó là một câu 
hỏi rất phố biến, được hỏi tại những nước Tây 
phưong "Chúng ta phải có lòng từ với rắn rít sao?" phụ nữ 
Châu Au cũng đặt vấn đề "Chúng ta phải có lòng từ cả với 
chuột nữa sao?"y\ họ không thích loài chuột. Dù thế nào 

8 



Sayadaw u Indaka 


chăng nữa chúng ta cũng không nên ghét bỏ một người nào 
cả, cũng như vị bác sĩ không bao giờ ghét bệnh nhân, mà 
phận sự của ông ta là để chặn đứng, để loại trừ căn bệnh mà 
người bệnh đang phải đau đớn vì nó. Một lưong y có phận sự 
chữa trị cho con người, không kể người đó là ai; lòng từ cũng 
vậy, phải bao trùm mọi chúng sanh không phân biệt. Mettà 
hoàn toàn khác hắn với sự thèm khát nhục dục mà thế giới 
ngày nay đã xem nó như là tình thưong (Love), cũng như 
nó đã được ngưỡng mộ và nói đến như một loại cảm xúc 
trong tình thưong. Tâm từ này cao cả hon rất nhiều; thực sự 
như vậy, nó là một hình thức tột đỉnh của tình thưong. Nó 
vượt hắn cái loại tình thưong đầy dục tính và uỷ mị. 

về hình thức bề ngoài thì tình thưong uỷ mị xem ra rất 
ngọt ngào, tuy nhiên nó chang khác nào ngọn lửa - thực sự 
nó còn tồi tệ hon lửa nữa. Một khi nó sinh ra, nó phát triến 
rất nhanh, có lúc nó ngọt ngào như những bông hoa và rồi có 
lúc nó lại đốt cháy, thiêu rụi người sở hữu nó, để lại những 
vết thưong lòng và những vết hằn vô cùng xấu xí. Đó là lý do 
tại sao ở Miến Điện người ta thường nói "Achỉtkyỉ, 
amyetky" (thương nhau lắm thì cắn nhau đau), bạn càng 
giàu tình cảm, bạn càng nhiều thù hận và khố đau; bởi vì tình 
cảm cũng giống như ngọn lửa, rất dễ đốt cháy mọi thứ. 
Ngược lại, Tâm Từ (Mettà) có một ảnh hưởng mát mẻ giống 
như sự xúc chạm mềm mại của một bàn tay dịu dàng - mềm 
mại nhưng rất kiên quyết không đối thay lòng ữắc ấn của nó. 
Chính vì vậy mà Tâm Từ chỉ tạo ra một bầu không khí an lạc 
và dễ chịu mà thôi. Khố đau vì những người mình thưong 
mến không phải là dấu hiệu của lòng từ này. Mettà là sức 
mạnh, vì nó là một loại tâm từ thuần khiết và tạo ra sức mạnh, 

• y é • • é y 

chứ không phải là sự yếu đuối, uỷ mị. 

9 



Sayadaw u Indaka 


Bân Tăng xin được đọc, không phải băng Pàli mà là 
một đoạn dịch từ kinh Từ Bi (Mettà sutta), một bài kinh rất 
có giá trị mà chúng ta thường nghe chư tăng tụng bằng tiếng 
Pàli trong hầu hết các dịp lễ. 

Đoạn kinh này đưa ra một điển hình cho chúng ta thấy 
Tâm Từ thực sự là gì. Tuy đây không phải là một thí dụ hoàn 
chỉnh, nhưng vì muốn cụ thế hoá cho mọi người dễ cảm nhận 
nên Đức Phật đã chọn tình thưong của một bà mẹ. Trong kinh 
Từ Bi ngài dạy: 

"Vỉ như người mẹ hiền, 

Suốt đời lo che chở 

Đứa con một của mình 

• 

Hãy phát tâm vô lượng 

Cùng tất cả sinh linh 

Từ bi gieo cùng khắp 

Cả thế gian kho hải 

Trên dưới và quanh mình 

Không hẹp hòi oan trái 

Không hờn giận oán thù 

Khi đi, đứng, nằm, ngồi 

Bao giờ còn thức tỉnh 

Giữ niệm từ bi này 

Thân tâm thường thanh tịnh 

Phạm hạnh chính là đây . " (V.Mdịch). 

Đây là mẫu mực Đức Phật đã chống đỡ thế gian này. 
Nó chính là lý tưởng sống mà con người cần thế hiện đối với 
con người - nghĩa là phải giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ gánh nặng 
cho nhau. Đây cũng là lời kêu gọi thức tỉnh mọi con tim, là 


10 




Sayadaw u Indaka 


sự phục vụ đôi với mọi người băng hình thức tình thương của 
bà mẹ. Phải chăng người mẹ chỉ toả rạng tình thương của 
mình trong việc nuôi dưỡng con cái không thôi? Liệu có 
người nào có thế bộc lộ được tình thương bất tử như của bà 
mẹ đối với con mình, tình thương mà bà luôn luôn nuôi 
dưỡng trong lòng này không? Neu bạn suy gẫm về tình mẫu 
tử này, bạn sẽ thấy rằng nó thật là bao la. Chang thế mà trong 
kinh Pàli nó được gọi là "Appamànà” nghĩa là nó không có 
giới hạn nào cả. 

Tình thương của bà mẹ đối với đứa con duy nhất của 
mình là một ví dụ được Đức Phật chọn đế so sánh với tâm từ. 
Hãy hình dung tình thương của bà mẹ xem; khi con đói bà 
thận trọng cho con ăn trước khi nó đòi. Khi con gặp hiếm 
nguy, bà dám hy sinh cả sinh mạng để bảo vệ con. Thế đó, 
bà đã giúp con mình ữong mọi phương diện. Chính vì vậy 
mà Đức Phật mong mỏi chúng ta thương yêu mọi người như 
tình mẫu tử. Neu chúng ta có thế làm được điều này dù chỉ ở 
mức độ nào đó thôi, Bần Tăng nghĩ thế gian này sẽ là một 
nơi khác - hạnh phúc hơn và bình an hơn. 

Mặc dù chúng ta nói rất nhiều về tình thương và lặp đi 
lặp lại cái công thức "Sabbe sattà averà hontu, avyàpàjjhà 
hontuv.v..." (cầu cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nguy 
hiếm; cầu cho tất cả chúng sinh không còn bị áp bức 
v.v...) nếu tâm ta không thực sự từ bi thì làm sao có thế mang 
lại kết quả. Đoạn kinh này không phải đế tụng đọc 
suông. Đức Phật không yêu cầu chúng ta phải học thuộc lòng 
những lời của ngài chỉ để tụng suông như vậy. về bản chất 
chúng chỉ là những toa thuốc. Vị lương y có thế chấn bệnh, 
tìm ra nguyên nhân căn bệnh cho bạn và kê toa thuốc theo 

11 



Sayadaw u Indaka 


những gì ông ta tìm ra đó. Thê nhưng, liệu bệnh của bạn có 
được chữa lành chỉ đcm thuần bằng cách đọc đi đọc lại cái toa 
thuốc đó không? Cũng nhu bạn có thế có một phương thức 
làm thế nào đế nấu các món ăn, chang hạn nhu làm sao đế 
nấu món cà ri cho thật ngon. Bạn có thế đọc đi đọc lại cái 
công thức đó, nhưng chắc chắn sẽ không có món cà ri được. 

Vì vậy, tụng đọc là điều không thực tế. Lý thuyết là tốt 
nhưng vẫn không đủ tốt, vì nó không phải là cứu cánh của 
một vấn đề, nó chỉ là bước khởi đầu thôi. Cũng thế, tụng đọc 
Từ Bi kinh là tốt, nhưng Đức Phật không có ý định thuyết 
kinh đó để chúng ta tụng suông, Ngài khuyến khích chúng ta 
nên theo những lời chỉ dẫn của ngài ừong kinh đế hiếu rõ tâm 
từ là gì, Mettà là ữạng thái tâm đẹp nhất ữên thế gian. Vì vậy, 
lời khuyên của Bần Tăng là, chúng ta không nên tự mãn với 
việc chỉ đọc tụng kinh điến mà thôi, mà phải cố gắng hiếu rõ 
ý nghĩa của kinh trên quan điếm thực hành và "trở thành một 
với kỉnh" - đó là làm cho nó hoà nhập trong cuộc sống của 
chúng ta, vấn đề là ở chồ đó. Thiền không phải là chỉ đơn 
thuần tư duy đến nó, mà phải thực hành Mettà trong đời sống 
hàng ngày của chúng ta. Bần Tăng mong quý vị hành thiền 
một chút về loại thiền tâm từ này. Đe giúp quý vị làm quen 
với việc hành thiền, bần tăng sẽ chỉ cho quý vị một pháp 
hành đơn giản mà quý vị có thế hành ở bất cứ nơi nào 
cũng được. 

Bây giờ, ữở lại với bức thông điệp của tình thương. 
Chúng ta được yêu cầu là phải có lòng từ đối với tất cả chúng 
sanh nhu tình thương của người mẹ đối với đứa con độc nhất 
của mình. Vì thế cho nên, tâm từ phải đi đôi với sự sẵn lòng 


12 



Sayadaw u Indaka 

giúp đỡ, với thiện chí và một tinh thần hy sinh cao cả vì lợi 
ích của người khác. 

Trong Trường Bộ Kinh (Dìgha Nikàỵa), Đức Phật dạy 
rằng hầu hết mọi đức hạnh như lòng vị tha, trắc ấn và từ 
ái đều bao gồm trong Mettà (tâm từ) này. Neu như chúng ta 
thực sự có lòng từ, chúng ta có thể có hầu hết các đức hạnh 
này; chúng ta có thể ban rải một sự an lạc cao quý và rộng 
khắp. Chính tâm từ này đã cố gắng tháo bỏ mọi chướng ngại 
ngăn cách giữa chúng sinh này với chúng sinh khác. 

Một số người có thể hoài nghi không hiểu tâm từ này 
có thế làm nền tảng vững chắc cho chính sách hoà giải hay 
không? Nhiều người còn xem tâm từ như một đức tính của 
phái nữ. Họ nói đó là một đức hạnh mềm mỏng, nhu mì của 
phái nữ. Nhưng tâm từ thực sự là một sức mạnh năng động 
của nam giới, nó có thế phá bỏ mọi chướng ngại và có tính 
cách xây dựng. Ai là người đã xây dựng được những Đe quốc 
bền vững nhất? Đó có phải là Alexander đại đế, là Cesar hay 
là Đức Phật? Chúng ta thường đề cập đến đế quốc La Mã, đế 
quốc Pháp, đế quốc Nga. Thử hỏi những đế quốc đó hiện giờ 
noi nao? Những đế quốc đó chỉ kéo dài trong nhất thời vì 
chúng được dựa căn bản ữên thù hận, ngã mạn và lừa dối. 
Chúng không dựa trên từ bi. Bất cứ chính sách nào mà người 
ta sử dụng nếu không dựa trên nguyên tắc từ bi thì chắc chắn 
nó không thế tồn tại lâu dài được. 

Liên hệ đến điều này, Bần Tăng muốn dùng một hình 
ảnh để thí dụ. Cuộc sống giống như một bánh xe to lớn, 
chuyến động liên tục. Bánh xe lớn này có vô số những bánh 
xe nhỏ trong đó và mỗi bánh xe nhỏ có những kiếu mẫu riêng 


13 



Sayadaw u Indaka 


của nó. Bánh xe lớn và các bánh xe nhỏ - hay vũ trụ rộng lớn 
và các cá nhân sống ữong đó liên kết chặt chẽ với nhau đến 
độ chúng ta phải tuỳ thuộc vào nhau để phục vụ, để có đuợc 
hạnh phúc và đế phát ừiến. Chính vì vậy, bốn phận của chúng 
ta là phải khai thác ữiệt đế những cái hay của mình - cái hay, 
cái thiện đó phải hài hoà với khuôn mẫu của thế gian. Muốn 
cho tất cả các bánh xe xoay chuyến hài hoà với nhau, cái 
tốt đẹp nhất ữong mồi nguời chúng ta cần phải đuợc phát 
huy. Chang hạn nhu ừong một chiếc xe, muốn cho nó chạy 
tốt - sử dụng đuợc thì mọi co phận của nó phải đuợc hoàn 
chỉnh. Neu chúng ta muốn tạo lập một gia đình hạnh phúc, 
an vui, một mái nhà ấm cúng hoà thuận, thì mọi nguời ữong 
căn nhà đó hay ít nhất cũng là đa số những thành viên của 
gia đình đó cần phải hoà họp với nhau. Neu bản thân chúng 
ta muốn đóng góp vào sự hài hoà đó, thì các đức tính tốt của 
ta cũng phải đuợc phát triển sao cho phù họp với an vui và 
hạnh phúc của mọi nguời. 

Điều này chúng ta có thể làm đuợc ngay tại đây và bây 
giờ bằng cách thực hiện những phận sự hàng ngày, hàng giờ 
của mình với từ ái, nhã nhặn và chân thực. Cái lý tuởng mà 
Đức Phật đặt ra truớc chúng ta là sự hỗ tuong phục vụ - con 
nguời sống cần có nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những khó 
khăn cho nhau. Trong Nikaya (Kinh Tạng) có đề cập đến ba 
loại phận sự mà chúng ta phải thực hiện - hay còn gọi là ba 
mẫu mực cu xử dành cho một vị Phật. Tiếng Pàli 
là: "Buddhatta Cariyà, nàtattha cariyà, Lokattha 
cariyà” (phận sự nô lực đế thành đạt Phật quả, làm lợi ích 
cho thân quyến và bè bạn, làm lợi ích cho toàn thế gian). 
Tuong tự nhu vậy, mỗi chúng ta cũng có ba mẫu mực phải 
hành xử - "Atta - Carỉyà", nghĩa là nỗ lực để phát ữiển tự 

14 



Sayadaw u Indaka 


thân sao cho đạt được hạnh phúc, tự tu và tự ngộ. Mâu mực 
cư xử thứ hai là "Nàtattha Carỉyà ” là làm lợi ích cho bà con 
thân quyến và bè bạn. Thứ ba là làm lợi ích cho toàn thế gian 
không phân biệt giai cấp, màu da hay tín ngưỡng - "Lokattha 
Cariyà". Đức Phật yêu cầu chúng ta thực hành ba loại hành 
xử này. 

Đạo Phật là một con đường nhằm phát ữiển tự thân - 
là sự giáo dục tâm hồn. Vì vậy công việc của chúng ta là phải 
thực hành ba nguyên tắc Đức Phật đã đề ra ở trên đế tinh lọc 
bản chất của chúng ta, đế nâng mình lên bình diện của một 
con người. 


Giáo dục hiện đại như quý vị đã biêt, là một nên giáo 
dục chỉ chú ữọng đến các phưong tiện kiếm ra tiền, làm thế 
nào đế sắp đặt và kiếm soát nó. Trong khi đạo Phật nhằm vào 
việc giáo dục, dạy dồ tâm. Vì thế cho nên, nếu tôn giáo 
chỉ được đón nhận nhu một niềm tin có tính tri thức trong 
tâm thôi thì không có sức mạnh nào cả. Neu tôn giáo không 
có thực hành, chúng ta không thể tạo được chút hiểu quả nào. 
Trong Pháp Cú kinh (Dhammapàda) Đức Phật có dạy: 


"Như bông hoa tươi đẹp 

Có sắc nhưng không hương 

Nói hay, làm không được 

Kết quả có chi lường" (Pháp Cú, 51) 


Chính vì vậy hành động chứ không phải suy đoán; 
thực hành chứ không phải lý thuyết mới là vấn đề. Cũng theo 
Dhammapàda thì "ý chí" nếu không có hành động tuong 


15 



Sayadaw u Indaka 


xứng kèm theo, không có gì đáng kê cả, do vậy cái chính của 
đạo Phật là phải thực hành những lời dạy cao quý này. 

Liên quan đến điểm này, bần tăng cũng muốn nói thêm 
rằng tâm từ (Mettà) - lòng từ bao la này - thuờng có mặt khi 
có sự liên hệ đến nguời khác, nhung ữên thực tế thì từ ái với 
chính mình phải có truớc. Nó không phải là một tình thuong 
vị kỷ, mà là tình thuong dành cho bản thân - một loại tình 
thuong thuần khiết - đến truớc. Khi chúng ta hành thiền từ ái, 
chúng ta rải tâm từ đến bản thân mình truớc (Aham avero 
homi V.V..) (cầu mong cho tôi thoát khỏi mọi điều tai 
hại). Nhờ có lòng từ thuần khiết (Mettà) nhu chúng 
ta đã định nghĩa, với chính mình như vậy; những khuynh 
hướng ích kỷ, thù hận, nóng nảy sẽ bị tiêu trừ. Vì vậy, trừ khi 
bản thân chúng ta có tâm từ ữong người, bằng không chúng 
ta chang thế nào chia sẻ với ai được, chúng ta không thế rải 
hay gởi gấm tâm từ này đến người khác được. 

Giả sử bạn không có tiền trong túi thì làm sao bạn có 
thế cho ai được, dù chỉ là một xu nhỏ thôi? Vì vậy, thiền từ 
ái cần phải khởi sự với tự thân trước; bạn có thế nói là tôi 
thưong bản thân mình được chứ?. Neu bạn có thế nói bạn yêu 
bản thân mình, liệu bạn có thế tự hại mình bằng cách nuôi 
dưỡng những ý tưởng thù hận ữong tâm không? Neu bạn 
thưong một người liệu bạn có hại người đó được không? 
Không bao giờ. Thưong bản thân mình nghĩa là sống không 
ích kỷ, thù hận, nóng nảy V.V. ... Vì thế cho nên, đế bản thân 
chúng ta thoát khỏi những cảm giác không đáng ưa này, 
chúng ta phải thưong hay có lòng từ với chính mình. Theo 
Đức Phật thì trước tiên hãy thưong tự ngã mình, vì đạo Phật 
luôn luôn chú ữọng đến tinh thần tự giác, chỉ khi nào có tự 

16 



Sayadaw u Indaka 


giác chúng ta mới làm lợi ích cho tha nhân một cách hiên 
quả được. Chúng ta nói về độ tha hay giác tha, chính là 
nói đến việc giúp đỡ cho tha nhân này; tuy nhiên, như Đức 
Phật đã dạy: "Neu một người không thế tự độ mình, họ không 
thế độ người khác được 

"Người trí trước đặt mình 

Vào nếp sống chảnh hạnh 

Sau ra giáo hoá người 

Ắt khỏi bị khiển trách " (Pháp Cú, 158) 

Cũng trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng: "không 
kẻ thù nào có thế làm hại con người tồi tệ hơn là chính những 
ỷ nghĩ tham ái, sân hận và ghanh ghét v.v.xủa họ”.. 

"Kẻ thù hại kẻ thù 
Oan gia hại oan gia 
Không bằng tâm niệm ác 
Do chính ta hại ta" (Pháp Cú, 42) 

Nếu người ta không tìm thấy an lạc ữong tự thân, họ 
không thế nào tìm nó ở noi nào khác. Kinh Điến cũng thường 
nói rằng: "Người không tự chế được mình sẽ không tìm thấy 
an lạc". Trong công việc phụng sự xã hội, cái gọi là những 
người làm công tác xã hội sẽ không cảm thấy an vui ữong 
khi thi hành những phận sự của họ, nếu như bản thân họ 
không an tịnh. Neu như tự thân họ không an tịnh chắc chắn 
họ không thế đem an lạc đến cho mọi người được. Vì vậy, 
chúng ta phải được rèn luyện một cách thích họp không 
những về sự tổ chức bên ngoài mà còn cả ở sự tu dưỡng nội 
tâm trong chúng ta. 


17 



Sayadaw u Indaka 


Trong trường hợp của rât nhiêu người mệnh danh là 
làm công tác xã hội, điều thực sự mà họ đang làm là chỉ dẫn 
người khác phải làm những gì giống như những ông chủ vậy, 
và rồi họ nói rằng: "Chúng tôi đã co gắng hết cách, nhưng 
mọi người không tỏ thiện chí chấp nhận sự giúp đỡ của chúng 
tôi". Thực ra mọi người đều rất cần sự giúp đỡ, thế nhưng sự 
giúp đỡ đó phải được thế hiện một cách ân cần theo nhu cầu 
mà họ mong đợi, chứ không phải theo tư ý của người giúp. 
Muốn được như vậy người phục vụ xã hội chân chánh phải 
là một người có lòng từ ái đối với bản thân mình trước đã - 
nghĩa là ữong lòng họ phải chứa đầy tình thưong, một tình 
thưong thuần khiết, không ích kỷ. Chỉ lúc đó họ mới có thế 
cảm nhận được hạnh phúc gấp đôi; đó là bản thân họ có lòng 
yêu thưong trong sạch, chân chánh, cảm thấy hân hoan trong 
khi giúp người khác, đồng thời làm cho người khác an vui. 

Chúng ta nhớ những mẫu chuyện tiền 
thân (dàtaka) của Đức Phật, khi còn là một vị Bồ Tát ngài 
luôn luôn nồ lực tự hoàn thiện mình bằng cách giúp đỡ mọi 
người - sao cho người khác được an vui, và niềm vui của 
người khác thúc đấy ngài hoàn thiện hon nữa đế phục vụ. 

Lại nữa, nếu một người không thể thành thực với bản 
thân mình làm sao họ có thế thành thực với người khác được. 
Một bác sĩ không có những kinh nghiệm và phấm chất theo 
yêu cầu có thể cố gắng giúp bệnh nhân, nhưng việc làm của 
ông ta không chừng chỉ làm hại thêm cho bệnh nhân. Vì vậy, 
một người lãnh đạo của bất kỳ xã hội, chính ữị hay tôn giáo, 
nếu không tu dưỡng tâm có thế đưa những người theo 
mình đi lạc hướng. 


18 



Sayadaw u Indaka 


Chúng ta quá chú ữọng đên việc luyện tập bê 
ngoài đến độ quên đi sự tu tập bên trong, việc tu duỡng bản 
thân mình. Chúng ta thích dạy dồ kẻ khác và quên việc dạy 
mình. Chúng ta có khuynh huớng luôn luôn cho mình là đúng 
còn mọi nguời đều sai. Việc đổ lỗi cho nguời khác duờng 
nhu đã trở thành một đặc tính chung của mọi nguời, chang 
hạn khi trễ nải một việc gì, chúng ta liền đố thừa hoàn cảnh... 
nào là vì vợ, vì bạn bè hay một nguời nào đó v.v... bần tăng 
không có ý muốn nói là chúng ta chỉ nên tự ừách mình thôi. 
Khống Tử có câu nói rằng: "Kẻ ngu dốt trách cứ người, kẻ 
có học tự trách mình, con kẻ hiếu biết không trách ai 
cả". Thật là một câu nói rất minh triết, vấn đề là ở chỗ "Đâu 
là cải sai chứ không phải ai là người sai". 

Theo nguyên lý của đạo Phật, tự độ mình là uu tiên; 
sự hoàn thiện cá nhân phải đuợc chú ữọng truớc nhất, có 
đuợc như thế thì toàn thế cơ cấu mới hoàn hảo. Thế giới bên 
ngoài chính là sự phản ánh bản chất nội tại của chúng ta. 

Để kết luận bài giảng, bần Tăng mong quý vị dành ít 
phút để hành thiền từ ái, để cho thân, khẩu, ý của chúng ta 
thấm nhuần từ bi. 

Từ một cái tâm có tu tập này, những ý nghĩ, lời nói và 
hành động của chúng ta mới chân chánh và từ hoà đuợc. 
Hành thiền thực sự, truớc tiên chúng ta làm tràn ngập chính 
mình với ý nghĩ từ bi "cầu mong cho tôi được an vui hạnh 
phúc". Sau một lúc chúng ta mở rộng lòng từ đến tất cả mọi 
nguời, nguyện thầm trong tâm "cầu mong cho tất cả chúng 
sanh đều được an vui, hạnh phúc". Nghĩ sao thì cảm nhận 
nhu vậy. Chúng ta cũng cố gắng thấy thế gian này đuợc ngập 


19 



Sayadaw u Indaka 


tràn với lòng từ của chúng ta, với tâm ước mong mãnh liệt 
rằng mọi người, mọi vật đều được an vui, một ước mong như 
ước mong của bà mẹ đối với đứa con độc nhất của mình vậy. 

Nếu quý vị rải tâm từ này trước khi đi ngủ, bần tăng 
cam đoan rằng quý vị sẽ có một giấc ngủ an lành kỳ diệu. 
Neu quý vị có thế duy trì tâm từ này mãi mãi, chắc chắn quý 
vị sẽ có một cuộc sống an hoà, hạnh phúc và thành công, mọi 
người sẽ yêu mến bạn vì bạn đang từ ái với mọi người. Thế 
gian cũng như tấm gưong soi, nếu bạn nhìn vào gưong với 
khuôn mặt tưoi vui, bạn sẽ thấy khuôn mặt xinh đẹp tưoi vui 
của mình. Neu bạn nhìn với khuôn mặt đưa đám, như người 
Anh thường nói, chắc chắn bạn sẽ thấy khuôn mặt vô cùng 
xấu xí của mình. Trong hình thức chào hỏi cũng có một câu 
thành ngữ tưong tự "Chào bạn, thế gian này đối xử với bạn 
thế nào?" câu trả lời thường là "Tốt, tội rẩt an vui". Nhưng 
với người Phật tử, câu ữả lời sẽ là "Tốt, thế gian đổi với tôi 
cũng như tôi đối với thế gian này vậy". 

Nếu quý vị xử sự với thế gian một cách họp lẽ, nhân 
từ, thế gian cũng sẽ đối xử lại với bạn nhân từ như vậy. 
Chúng ta không nên trông đợi mọi người đối xử với chúng ta 
tử tế trước, mà chúng ta cần phải xử sự tốt đẹp với mọi người 
trước. Đó là cách sống của người Phật tử chân chảnh. 


Trích Trong ‘Phật Pháp Giảng Giải’ Tỳ-kheo Pháp Thông 

dịch 

-ooOoo- 


20 



Sayadaw u Indaka 


THIỀN TÂM TỪ 

LÀM NÈN TẢNG CHO VIỆC HÀNH 

MINH SÁT 


(The Practice Of Loving-Kindness As The Toundation For 
Insight Meditation Practice) 


Sayadaw u Indaka 


PHẦNI 

1. Một Ngày Đặc Biệt 

Hôm nay là thứ Hai, mùng 3 tháng Chín năm 2001. Theo 
Lịch Miến thì hôm nay là ngày rằm tháng wakaung (7 hoặc 8 
ÂL) năm 1363. Đối với người Phật tử Miến Điện, đây là một 
ngày đặc biệt, nhưng có lẽ rất nhiều người không biết lý do tại 
sao ngày hôm nay lại là ngày quan trọng như vậy. Đây chính là 
ngày mà lần đầu tiên Đức Phật thuyết giảng kinh Mettã (Tâm 
Từ), và quả đất lần đầu tiên được trút xuống một trận mưa tâm 
từ mát mẻ. Trước đó, quả đất này đã từng khát khao và chịu 
đựng những thời kỳ khô hạn bởi vì không có Tâm Từ (mettã). 
Trong suốt thời kỳ khô hạn này, toàn thế gian bị thiêu hủy bởi 
khói cay độc và những ngọn lửa âm ỉ của sân hận và oán thù. 
Các chúng sanh trong thời kỳ đó không biết đến lòng từ bi là 
gì. Họ không ngừng gây chiến, và trong sự thù địch ấy họ tấn 
công và giết hại lẫn nhau không thưong xót. Trong cách cư xử 
với nhau không có lòng nhân từ và nhẫn nhịn, thay vào đó, để 
đạt được những mục đích của mình họ thường xuyên ức hiếp 
và xuyên tạc lẫn nhau. Đúng vào thời kỳ ấy Đức Phật đã đổ 


21 



Sayadaw u Indaka 


xuống quả đất khô cằn này trận mua tuơi mát, dễ chịu của Tâm 
từ (mettã), vì thế toàn thế gian trở nên mát mẻ và bình yên. 
Nhận thức đuợc sự nguy hiểm của sân hận và oán thù, họ bắt 
đầu biết yêu thuơng và tỏ lòng nhân ái với nhau. Truớc khi nói 
về Kinh Tâm Từ và giải thích lý do có sự hiện hữu của nó, 
chúng tôi sẽ bắt đầu với lời dạy căn bản của tâm từ. 

Navanga Sĩla (Chín Giói) 

Khi chúng ta xin thọ trì giới, thay vì tám giới (bát quan 
trai giới) nhu bình thuờng, vị Truởng Lão sẽ cho chúng ta chín 
giới, trong đó giới “Mettasahagatena cetasa sabbapanabhutesu 
pharitvã viharanarh samãdiyãmi” đuợc thêm vào. Giới này có 
nghĩa là, “Con nguyện sẽ sống với một tấm lòng đầy từ ái đối 
với tất cả chúng sanh.” Trong Tăng Chi Bộ Kinh, bài Kinh 
Navanguposatha có nói rằng, làm thấm đẫm tâm với từ ái 
(mettã) và thực hành tâm từ này cho đến mức tối đa có thể đuợc 
chung quy là chín giới (navanga sĩla).Tuy nhiên, tâm từ không 
cùng một loại giới nhu các giới khác vốn bắt đầu bằng 
‘Pãnãtipãtã... ’ tức giới không sát sanh, không trộm cắp, v.v... 
Khi chúng ta tô điểm thêm cho tám giới thông thuờng 
(uposatha) bằng việc thực hành tâm từ (mettã), thời việc thực 
hành giới này trở nên lợi ích hơn là chỉ giữ bát quan trai giới 
thông thuờng. 

Thời Đức Phật, một số nguời đức hạnh cũng giữ chín 
giới có tâm từ này. Đức Phật dạy chín giới này đặc biệt cho 
những nguời thích tâm từ. Tất nhiên bạn có thể tự hỏi nếu chỉ 
những nguời thọ tám giới có thêm ‘Mettãsahagatena’ (Với lòng 
đầy từ ái) mới có thể hành thiền tâm từ sao. Điều này không 
phải nhu vậy; nếu chúng ta chỉ thọ tám giới, chúng ta vẫn có 
thể hành thiền tâm từ đuợc bởi vì bất kỳ ai cũng có thể hành 
thiền tâm từ. Càng nhiều nguời hành thiền tâm từ thì quả đất 

22 



Sayadaw u Indaka 


này được chờ đợi là sẽ càng trở thảnh một nơi mát mẻ, bình yên 
và dễ chịu hơn thôi. Khi chúng ta tu tập tâm từ với những câu 
nguyện nhu ‘Cầu mong tất cả chúng sanh được khỏe mạnh; 
cầu mong tất cả chủng sanh được an vui và bình yên là 
chúng ta đã phát ra tâm từ. Đây là ‘bố thí sự an vui và bình 
yên \ Tất cả mọi người, tất cả chư thiên và tất cả các chúng sanh 
đều sống với ước muốn được sự an vui và bình yên này. Bạn 
chẳng cảm thấy hài lòng khi bạn có thể ban bố cho những chúng 
sanh khác sự an vui và bình yên mà họ đang mong đợi sao? 
Giống như những đứa trẻ thơ thích người ta cho kẹo thế nào, tất 
cả chúng sanh cũng rất thích sống gần những người đem cho họ 
mettã (tâm từ), hay nói khác hơn những người đem lại cho họ 
sự an vui và bình yên như vậy. 

Cây Kẹo Mettã 

ở tỉnh Myeik (Bang Tanintharyi, Miến Điện), bạn có thể 
tìm thấy ngôi chùa Kantha, nơi đây Trưởng Lão Kantha 
Sayãdaw là trụ trì. Sayãdaw là người rất tốt bụng. Ngài cũng có 
những danh hiệu cao quý như ‘Abhivamsa’ và 
‘Aggamahãpandita’^ nhất là ngài còn có một bản chất rộng 
lượng. Ngay khi ngài được cho một vật gì ở chỗ này, ngài liền 
hiến tặng nó ở một nơi khác. Bất cứ khi phải đi đến chỗ nào, 
ngài cũng bỏ đầy kẹo vào chiếc túi đeo vai của ngài. Khi đến 
nơi, ngài phân phát hết những cây kẹo ấy cho mọi người. Vì thế 
mọi người, dù lớn hay nhỏ, gặp ngài là vây lấy ngài bởi vì mọi 
người ai cũng yêu mến và kính trọng ngài. Không ai là không 
biết ngài. Khi bố thí hay dâng tặng vật gì Sayãdaw cảm thấy rất 
vui. Các thiền sinh ở đây cũng vậy, nếu các bạn muốn được mọi 
người yêu mến và kính trọng giống như Sayãdaw thời quý vị 



^ Aggamahapandita Bậc Đại Thiện Trí. 



Sayadaw u Indaka 


nên bố thí và cúng dường. 

Các bạn nên phân phát những cây kẹo từ ái (mettã 
candies) này. Hãy chắc chắn rằng bạn phân phát nó với hết khả 
năng của mình. Neu mọi người đều biết thực hành thiền tâm từ, 
ước mong sự hạnh phúc và bình yên cho tất cả chúng sanh, đó 
chẳng phải là điều kỳ diệu sao? 

2. Hành Thiền Tâm Từ 

Đối với người muốn hành thiền tâm từ, trước tiên nên 
hiểu những điểm sau: 

1. Tinh thần của tâm từ 

2. Ý nghĩa của tu tập tâm từ (mettã bhãvanã) 

3. Những kẻ thù của tâm từ 

4. Những phương pháp thực hành thiền tâm từ 

5. Những lợi ích của thiền tâm từ 

Trước hết, bạn cần phải hiểu những điểm này. Nhờ hiểu 
rõ chúng, việc hành thiền tâm từ của bạn sẽ tiến bộ tốt đẹp. 

3 rT^*_rr^l^ A__rr'A_ 

• Tinh Than Cua Tam Từ 


Tinh thần của tâm từ là ước mong sự an vui và 
hạnh phúc cho tất cả mọi chúng sanh. 

Trong tinh thần của tâm từ, chúng ta luôn hành 
động vì sự lợi ích của các chúng sanh khác. 
Chúng ta không bao giờ làm điều gì tạo ra những 
hậu quả xấu hay khiến họ phải khổ đau. 

Tinh thần của tâm từ là luôn luôn và mãi mãi mát 
mẻ và bình yên; nó không bao giờ thiêu đốt. 


24 



Sayadaw u Indaka 


• Tinh thân của tâm từ là luôn luôn yêu thuơng; một 
tình thuơng không bao giờ chuyển thảnh thù hận. 

• Tinh thần của tâm từ là luôn luôn mềm mỏng, nhu 
hòa và tế nhị; nó không bao giờ thô bạo và tàn 
nhẫn. 

• Tinh thần của tâm từ là luôn luôn trong sáng và 
tuơi mát; nó không bao giờ khô héo. 

• Tinh thần của tâm từ là chỉ thấy và nhìn vào 
những mặt tốt đẹp, chứ không thấy hay nhìn vào 
lỗi lầm của nguời khác. 

• Tinh thần của tâm từ là luôn luôn tha thứ; nó 
không áp bức và kiểm soát. 

• Tinh thần của tâm từ là chỉ quan tâm giúp đỡ, 
hoàn toàn không có những thôi thúc hủy diệt. 

• Tinh thần của tâm từ là chỉ hành động vì lợi ích 
của tha nhân, không làm việc vì lợi ích của cá 
nhân mình. 

• Tinh thần của tâm từ là thoát khỏi mọi sự phức 
tạp, rối ren. Nó luôn luôn đuợc đi kèm bởi một 
tinh thần độc lập. 

4. Ý Nghĩa Của Tu Tập Tâm Từ (Mettã Bhãvanã) 

Bhãvanã (tu tập) có nghĩa là sự phát triển hay trau dồi. 
Vì thế mettã bhãvanã muốn nói đến việc trau dồi liên tục đức 
từ ái trong lòng và trong tâm của chúng ta để làm cho nó trở 
nên vững chắc và mạnh mẽ. Với việc thực hành tâm từ này, 
chúng ta phải phát triển một uớc muốn chân thật cho sự an vui, 
hạnh phúc của bản thân chúng ta và sự an vui và hạnh phúc của 
tha nhân. Khi chúng ta tu tập tâm từ cho tất cả chúng sanh bằng 

25 



Sayadaw u Indaka 


cách ước mong cho họ được khỏe mạnh và an vui, lúc đó trong 
lòng và trong tâm chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình yên. 
Sở dĩ chúng ta cảm nhận được sự hạnh phúc và bình yên này là 
bởi vì chúng ta đang thực hành thiền tâm từ vậy. 

Khi chúng ta phát triển và làm cho mạnh mẽ đức từ ái 
trong lòng và trong tâm chúng ta bằng cách ước mong cho tất 
cả chúng sanh được khỏe mạnh và hạnh phúc, lúc đó sẽ không 
còn những mong muốn làm tổn thương hay tạo ra khổ đau cho 
những chúng sanh khác nữa. Đây gọi là Ý Nghiệp Từ Hòa 
(mano-kamma mettã). Chúng ta cũng không dùng những ngôn 
từ hay lời lẽ làm tổn hại khiến các chúng sanh khác phải khổ 
đau. Đây gọi là Khẩu Nghiệp Từ Hòa (vacĩ-kamma mettã). Và 
chúng ta không làm điều gì gây tổn thương hay khiến những 
chúng sanh khác phải đau khổ. Đây gọi là Thân Nghiệp Từ Hòa 
(kãya-kamma mettã). Theo cách này, những chúng sanh khác 
không phải khổ vì chúng ta, và nếu họ không khổ, họ sẽ được 
an vui. 


Khi chúng ta hành thiền tâm từ và sống trong bóng mát 
yên bình của từ ái, sự thanh thản và bình yên vi tế này mới đầu 
không thể hiện rõ rệt hoặc hiển nhiên cho lắm. Đức an tịnh và 
bình yên của tâm từ không phải lúc nào cũng rõ ràng, vì thế có 
thể chúng ta không hiểu được giá trị đích thực của tâm từ. Chỉ 
khi chúng ta đã tốn nhiều thời gian với một người nóng giận, 
chúng ta mới hiểu rõ được và thưởng thức được hương vị bình 
yên của tâm từ. sống trong bóng mát của một người có lòng từ 
ái, chúng ta cảm thấy thanh thản và bình yên. Khi chúng ta phải 
sống với một người hay nóng giận và gắt gỏng, con tim chúng 
ta bị đốt cháy với sự sợ hãi, chúng ta trở nên băn khoăn và bắt 
đầu lo nghĩ. Những suy nghĩ của chúng ta rối tung cả lên và 
chúng ta bắt đầu tự hỏi, “Khi nào thì hắn sẽ quát vào mặt mình 

26 



Sayadaw u Indaka 


đây? Khi nào hăn sẽ đánh hoặc giêt mình đây? Liệu hăn sẽ đánh 
mình với một khúc cây, xúc chạm mình với một con dao hay 
đâm mình với một loại vũ khí nào đó không?” Cuối cùng chúng 
ta có thể bị đắm chìm trong những ý nghĩ sợ hãi đến nỗi chúng 
ta cảm thấy khiếp sợ cả ngày lẫn đêm. Neu chúng ta phải sống 
với một nguời nóng tính nhu vậy, thậm chí chúng ta có thể phát 
hiện ra mình đang nói, “Cầu cho hắn chết sớm cho rồi; cầu cho 
ta cũng đuợc mau chết (cho hết sợ).” 

Vào những lúc nhu vậy, chúng ta mới biết và hiểu rõ 
đuợc sự thanh thản và bình yên của Tâm Từ (metã), do nguời 
có tu tập tâm từ tỏa ra. Và chỉ lúc đó chúng ta mới có sự hiểu 
biết đầy đủ về giá trị thực của tâm từ. Đây là lợi ích mà nguời 
đuợc rải tâm từ có thể cảm nhận. 

5. Kẻ Thù Của Tâm Từ 

Trong cuộc đời này, khi một nguời chống đối chúng ta, 
đặt những chuông ngại trên đuờng đi của chúng ta và hủy hoại 
những tài sản của chúng ta, dẫn đến hậu quả là chúng ta phải 
chịu sự bất hạnh và khổ đau, chúng ta thuờng nghĩ nguời nhu 
vậy là một kẻ thù. Đối với tâm Từ (mettã) cũng vậy, bất cứ 
chuông ngại nào đi vào lãnh vực của nó và ngăn chặn sự sanh 
khởi của nó trong lòng và trong tâm chúng ta, đều đuợc xem 
nhu kẻ thù của tâm từ vì nó làm trở ngại và phá hủy mettã. Có 
hai kẻ thù của tâm từ — luyến ái, yêu thuơng (tanhã) đuợc gọi 
là kẻ thù gần, trong khi sân hận (dosa) đuợc gọi là kẻ thù xa của 
tâm từ. 


Kẻ Thù Gần 

Tại sao yêu thuong, tham ái (tanhã) là kẻ thù gần và sân 

27 



Sayadaw u Indaka 


hận (do sa) lại là kẻ thù xa của tâm từ? Yêu thương, tham ái là 
kẻ thù gần bởi vì những trạng thái tâm này rất dễ lẻn vào lòng 
từ của chúng ta. Và một khi yêu thương hay tham ái này đã lẻn 
vào, tâm chúng ta có thể bất ngờ trở nên lẫy lừng với tham dục 
mà không có trí hiểu biết. Tham ái cũng là một diễn viên rất tốt, 
vì thế chúng ta có thể nghĩ nó là Tâm Từ (mettã). Tuy nhiên, 
sân hận hay dosa khó có được nhiều cơ hội để đi vào tâm chúng 
ta hơn bởi vì chúng ta dễ nhận ra sự có mặt của nó ngay lập tức. 
Đây là lý do vì sao kinh nói tham ái là kẻ thù gần, và sân hận là 
kẻ thù xa của tâm từ vậy. Chính xác hơn, có thể nói tâm từ là 
một trạng thái tâm có ảnh hưởng tốt, và một cái tâm đầy từ ái 
như vậy chỉ thấy những mặt tốt của mọi người, mọi vật; trong 
khi, luyến ái hay tham ái thường có ảo tưởng cho rằng nó có 
ảnh hưởng tốt và làm ra vẻ như thấy được những mặt tích cực 
của mọi người mọi vật. Trong thực tế, một cái tâm thấm nhuần 
từ ái và một cái tâm tràn đầy tham ái có những đặc tính hoàn 
toàn khác nhau. Tâm từ thì thanh thản và bình yên; dễ dàng tha 
thứ, và chấp thủ không có mặt. Tâm từ có một ước muốn tự 
nhiên là giúp đỡ và phục vụ. Trái lại, tham ái thiêu đốt với dục 
vọng, nó có tính cách đàn áp và chấp thủ. Nó là một khuynh 
hướng hủy diệt. 

Tôi muốn minh họa nét tương tự dễ gây nhầm lẫn của 
tâm từ thực và tình yêu thương có tính dính mắc ở đây bằng 
cách liên hệ lại một sự việc biểu thị rõ sự khác biệt của chúng. 
Trong một công ty nọ, quản lý là một người phụ nữ cực kỳ 
quyến rũ. Vì diện mạo của cô rất xinh đẹp, và cô giữ một địa vị 
có ảnh hưởng và quyền lực đáng kể, nên mọi người trong công 
ty đều coi cô rất quan trọng. Điều này là đặc biệt đúng trong 
trường họp này, vì vị chủ tịch công ty là một người đàn ông lớn 
tuổi còn độc thân và thủ quỹ là một thanh niên trẻ hơn. Bằng 
mọi cách, cả hai người đàn ông này đều cố gắng giúp cô quản 

28 



Sayadaw u Indaka 


lý trở nên thảnh công hơn trong địa vị của mình. Đây là một 
tình huống khá khó xử đối với mọi người trong công ty vì những 
động cơ và ý định của vị chủ tịch và viên thủ quỹ đều rất rõ 
ràng mặc dù cả hai người thực sự đều không biết về tình trạng 
của mình. Sự việc này kéo dài một thời gian cho đến khi bắt 
đầu chuẩn bị cho lễ cưới của cô quản lý với một vị bác sỹ rất 
giàu có. Sau khi nghe tin này, vị chủ tịch công ty vẫn giữ 
nguyên nụ cười, ông tiếp tục coi sóc mọi công việc buôn bán 
trong công ty như thường lệ và thậm chí còn gởi tiền để giúp 
chi phí cho lễ cưới, ông dễ dàng tha thứ cho sự chọn lựa của cô 
quản lý và chấp nhận sự thực. Tuy nhiên, viên thủ quỹ thì không 
thể nào ăn ngon ngủ yên được nữa. Ngực anh nóng ran, và anh 
lao vào uống rượu một cách thái quá. Khi lễ cưới diễn ra, anh 
và một nhóm bạn đã cố gắng phá hủy đám cưới, họ hành động 
rất đáng ghê tởm trong tiệc cưới của cô quản lý. Tất nhiên điều 
này đã bộc lộ sự bất lực và không tha thứ của viên thủ quỹ trước 
sự chọn lựa người phối ngẫu của cô ta. 

Khi nhìn vào tình huống này, chúng ta có biết ai là người 
thực sự có tâm từ và tình yêu của người nào bị ô nhiễm với tham 
ái (taụhã) không? Hiển nhiên, tình yêu của vị chủ tịch công ty 
là tâm từ thực, còn tình yêu của viên thủ quỹ đã bị ô nhiễm với 
tanhã. Tuy nhiên, chẳng phải rằng cả hai người trong họ đều 
làm mọi thứ để giúp cho cô quản lý đó sao? Thoạt tiên, có thể 
nói cả hai đều mong muốn giúp đỡ cô, nhưng sau đó động cơ 
của họ lại khác. Tâm của vị chủ tịch thanh thản và bình yên vì 
nó chứa đầy từ ái thuần khiết (mettã). Vì tâm của vị chủ tịch 
công ty không thiên vị, ông đối xử với nhân viên của mình bằng 
lòng kính trọng và quan tâm thực sự. ông luôn thực hiện mọi 
phận sự của mình đối với người quản lý một cách minh bạch và 
ngay thẳng. Do đó, ông dễ dàng tha thứ cho sự chọn lựa của cô 
ấy. Ngược lại, tâm từ của viên thủ quỹ là một tâm từ giả. Mặc 
dù lúc ban đầu anh thực hiện những công việc và trách nhiệm 

29 



Sayadaw u Indaka 


một cách vui vẻ, nhưng vê sau anh không còn làm vì lợi ích của 
cô ta nữa. Tâm anh không còn sự bình yên, anh đánh mất luôn 
cả nụ cười và không thể tha thứ cho sự chọn lựa của cô ta. 

Trong câu chuyện trên, chúng ta dễ thấy tình thương yêu 
và tham ái dường như có thể được xem như tâm từ thực đến 
một mức độ nào đó, và rất khó để hiểu được rằng thực sự nó 
không phải là tâm từ. Người ta thực sự lúng túng và khó khăn 
để phân biệt hai trạng thái tâm này — tình yêu thương và tâm 
từ, bởi vì ở Miến Điện đa số người bình thường đều dùng chữ 
tâm từ (Mettã) theo nghĩa của tình yêu thương (love). Những 
người có học thậm chí cũng cần phải rất cẩn thận mới thể hiểu 
một cách rõ ràng và chính xác hai trạng thái tâm này. Đây là lý 
do vì sao tình yêu thương hay tham ái (taụhã) được gọi là kẻ 
thù gần của tâm từ (mettã). 

Kẻ Thù Xa 

Bản chất của tâm từ là sự thanh thản, bình yên, hòa nhã, 
tha thứ, và có một ước muốn giúp đỡ chân thực. Trong khi đó, 
bản chất của sân (dosa) và ác ý là thiêu đốt, thô bạo, đối đầu, 
không tha thứ, và có một ước muốn hủy diệt. Như vậy, bản chất 
của hai trạng thái tâm này hoàn toàn đối nghịch nhau. Đây là lý 
do vì sao Đức Phật nói rằng Sân là kẻ thù xa của tâm từ. Tuy 
nhiên trong hai kẻ thù này, kẻ thù gần (tình yêu thương, luyến 
ái) vẫn nguy hiểm hơn. Bạn cần phải có sự sợ hãi nhiều hơn đối 
với kẻ thù gần này bởi vì nó xâm nhập cùng khắp và có thể dễ 
dàng trở thảnh một chướng ngại đưa đến cách cư xử hung bạo. 
Kẻ thù xa thì không dễ trở thảnh một chướng ngại và dẫn đến 
sự hủy diệt vì nó hiển lộ rõ ràng hơn nhiều. Đó là lý do vì sao 
chúng ta không phải sợ kẻ thù xa như kẻ thù gần. Một người 
đang hành thiền tâm từ chẳng những sẽ không để cho kẻ thù 

30 



Sayadaw u Indaka 


gần — yêu thương, luyến ái, lẻn vào tâm, mà cả kẻ thù xa — 
sân hận cũng vậy. Quan trọng là chúng ta phải phát triển tâm từ 
thuần khiết và đích thực. Chúng ta phải tuyệt đối kiên quyết và 
thận trọng về điều này. 

6. Những Phương Pháp Hành Thiền Tâm Từ 

Có hai cách hành thiền tâm từ 

1. Tu tập tâm từ không (đắc) thiền 

2. Tu tập tâm từ để đắc thiền 

Tu Tập Tâm Từ Không (Đắc) Thiền 

Trước tiên, Tôi sẽ nói về cách tu tập tâm từ không (đắc) 
thiền. Khi chúng ta hành thiền tâm từ chúng ta phải cẩn thận 
ghi nhớ rằng ý nghĩa các từ chúng ta dùng phải rõ ràng. Chúng 
ta nên dùng càng ít từ càng tốt, và những đoạn, những câu cũng 
phải ngắn gọn. Lý do là vì những câu chữ ngắn gọn, rõ ràng và 
súc tích sẽ giúp làm cho tâm từ có uy lực và mạnh mẽ hơn. Khi 
hành thiền tâm từ chúng ta cần phải có một ước muốn chân thực 
(mong) cho những người khác được khỏe mạnh, hạnh phúc và 
bình yên, nhờ vậy tâm từ của chúng ta mới trở nên mãnh liệt. 
Phát triển loại tâm từ đầy uy lực này là mục đích chính yếu; tuy 
nhiên, chỉ khi nào chúng ta thực sự hiểu được những chữ mà 
chúng ta đang dùng thì tâm từ của chúng ta mới trở nên mạnh 
mẽ. Neu chúng ta không hiểu ý nghĩa của các từ chúng ta đang 
dùng, chúng ta sẽ không thể phát triển tâm từ cho có sức mạnh 
như vậy được. Một điều cần biết khác nữa là, nếu chúng ta sử 
dụng quá nhiều từ hay câu, chúng ta sẽ không dễ gì phát triển 
được tâm từ mạnh mẽ này bởi vì chúng ta sẽ phải bỏ ra nỗ lực 
thật nhiều để nhớ và đọc những chữ ấy. Đối với người mà thiền 
tâm từ vẫn chưa được phát triển tốt, do sự cố gắng này mà tâm 


31 



Sayadaw u Indaka 


từ của họ đôi khi có thê trở nên yêu đi hoặc thậm chí biên mât 
hoàn toàn. Và nếu những chữ chúng ta dùng quá quyến rũ trí 
tuởng tuợng, chúng ta có thể bị mê hoặc bởi chính những chữ 
ấy. Vì thế chúng ta chỉ nên sử dụng một vài chữ và cố gắng giữ 
cho câu càng ngắn gọn càng tốt. 

Chẳng hạn, chúng ta bắt đầu với: cầu mong cho tất cả 
chúng sinh đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

Khi bạn muốn thêm vào một cái gì khác, hãy bao gồm 
những đoạn sau từng buớc một: 

Cầu mong cho tất cả chúng sinh đuợc thoát khỏi khổ 

thân. 

Cầu mong cho tất cả chúng sinh đuợc thoát khỏi khổ 

tâm. 

Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt đuợc thảnh 
tựu mỹ mãn. 

Khi chúng ta đang hành thiền tâm từ và sự tập trung càng 
lúc càng lắng sâu hơn, việc đọc câu đầu (Cầu mong cho tất cả 
chúng sinh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên) lúc này 
duờng nhu mất một thời gian khá lâu. Ket quả là, sự thực hành 
của chúng ta sẽ không phát triển một cách trôi chảy. Vì thế 
chúng ta nên giảm câu ấy xuống còn ‘Cầu mong cho tất cả 
chúng sanh đuợc an vui’ và lập đi lập lại câu này nhiều lần. 
Theo cách này, việc thực hành sẽ tiến triển trở lại không cần nỗ 
lực. Đây là lý do tại sao chúng ta chỉ nên sử dụng một vài chữ 
mà thôi. 

Một nguời đang hành thiền tâm từ nên coi tất cả mọi 
chúng sanh y nhu cách nguời mẹ chăm sóc đứa con độc nhất 
của mình vậy. Khi chúng ta niệm tuởng trong tâm hay đọc thầm 

32 



Sayadaw u Indaka 


‘tất cả chúng sanh’ chúng ta phải hướng tâm của chúng ta về tất 
cả chúng sanh. Không cần thiết phải hình dung một bức tranh 
về tất cả chúng sanh trong tâm; vấn đề chỉ là làm sao chúng ta 
hướng tâm đến tất cả chúng sanh mà thôi. Cũng vậy, tạo một 
bức tranh trong tâm về hình thù hay hình dáng của các chúng 
sanh mà chúng ta đang phát triển tâm từ cho họ không phải là 
việc quan trọng. Neu chúng ta cố gắng để tạo một bức tranh 
trong tâm, có thể chúng ta sẽ rất khó để phát triển những đức 
của tâm từ. Lúc ban đầu, khi định tâm hay sự tập trung vẫn còn 
yếu, thậm chí đôi lúc chúng ta có thể thấy rằng tâm từ hoàn toàn 
biến mất. khi chúng ta niệm thầm ‘Cầu mong cho tất cả chúng 
sanh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên’, chúng ta cần 
phải chắc chắn rằng ước nguyện của chúng ta cho sức khỏe, 
hạnh phúc và bình yên của họ là chân thật và mạnh mẽ. 

‘Cầu mong cho họ được khỏe mạnh’ có nghĩa là chúng 
ta ước nguyện cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi sự nguy 
hiểm về thân và bất kỳ loại bịnh hoạn nào. ‘Cầu mong cho họ 
được hạnh phúc và bình yên’ có nghĩa là chúng ta ước nguyện 
cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi khổ tâm nhu lo lắng, ưu 
sầu, tức giận, buồn phiền, khắc khoải, khát khao, tự phụ, và 
ghen tỵ. Chúng ta ước mong cho họ được hạnh phúc và bình 
yên. Với phương pháp hành thiền tâm từ này chúng ta phải lập 
đi lập lại nhiều lần những đoạn vừa nói. Sẽ đặc biệt hữu ích nếu 
chúng ta lập đi lập lại lớn tiếng những đoạn (cầu mong) này lúc 
bắt đầu của một thời ngồi thiền khi mà định vẫn chưa đủ mạnh, 
hoặc khi chúng ta cảm thấy buồn ngủ hay có một cái tâm đầy 
sân hận, lo lắng, khắc khoải, hay nhiều tạp niệm. Neu chúng ta 
chỉ lập lại những đoạn này trong tâm vào lúc nhu vậy, việc hành 
thiền tâm từ của chúng ta sẽ không hiệu quả lắm. Khi chúng ta 
gia tăng nỗ lực bằng cách lập đi lập lại những đoạn ấy lớn tiếng 
hơn, tâm từ của chúng ta có thể sẽ áp đảo những trạng thái tâm 

33 



Sayadaw u Indaka 


giống như nóng giận, và lúc đó việc hành tâm từ của chúng ta 
sẽ tiến triển tốt đẹp hơn. Đó là lí do vì sao chúng ta nên lập đi 
lập lại lớn tiếng những đoạn rải tâm từ này vào những lúc tâm 
bị sân hận và những phiền não khác quấy rầy. 

Cách Hành Thiền Tâm Từ Không Xác Định 
(Anodissa Mettã) 

Trong Kinh Từ Bi (Mettã Sutta), Đức Phật nói rằng 
người hành thiền nên hành thiền tâm từ trong giờ đi kinh hành 
hoặc khi sử dụng một trong bốn oai nghi — đi, đứng, ngồi hoặc 
nằm. Nói chung, khi chúng ta đang hành thiền tâm từ hoặc khi 
chúng ta đi kinh hành, hoặc khi chúng ta đi đây đi đó bằng xe 
hơi, xe lửa, hoặc máy bay, lúc nào chúng ta cũng nên lập đi lập 
lại đoạn, ‘CầM mong cho tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, 
hạnh phúc và bình yên. ’ Chúng ta nên ước mong cho tất cả 
mọi người trên chuyến xe, hay chuyến bay này được hạnh phúc 
và bình yên. Phát triển tâm từ theo cách này rất hiệu quả. Bất 
cứ khi nào chúng ta gặp, thấy hay nghe bất kỳ chúng sanh nào, 
chúng ta nên tu tập tâm từ. Nghĩa là, khi chúng ta gặp bất cứ 
người nào, chúng ta nên rải tâm từ cho họ. Khi chúng ta gặp bất 
kỳ con vật nào, chúng ta nên rải tâm từ cho chúng. Đây là lý do 
tại sao chúng tôi nói: ‘Thấy một khái niệm, hành thiền tâm từ. 
Thấy một thực tại tuyệt đối, hành thiền minh sát. ’ 

Chúng ta cũng có thể tu tập tâm từ khi chúng ta đang 
đứng, đang nằm hay đang ngồi. Vì bất kỳ lý do gì chúng ta 
đứng, trong lúc đứng chúng ta nên hành thiền tâm từ bằng cách 
lập đi lập lại câu: ‘Cầu mong cho tất cả chúng sanh được khỏe 
mạnh, hạnh phúc và bình yên. ’ Vì bất cứ lý do gì chúng ta 
ngồi, trong lúc ngồi chúng ta cũng nên hành thiền tâm từ bằng 
cách lập đi lập lại câu: ‘Cầu mong cho tất cả chúng sanh được 

34 



Sayadaw u Indaka 


khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên’ Khi chúng ta năm chúng ta 
cũng nên hành thiền tâm từ. Khi chúng ta đi ngủ, trước khi thực 
sự rơi vào giấc ngủ, chúng ta nên hành thiền tâm từ bằng cách 
niệm thầm, ‘Cầu mong cho tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, 
hạnh phúc và bình yên’ trong tâm chúng ta. Thực sự, bạn sẽ rơi 
vào giấc ngủ dễ chịu hơn khi đang hành thiền tâm từ. Chỉ khi 
nào chúng ta rơi vào giấc ngủ lúc đó chúng ta mới ngưng hành 
thiền tâm từ. Có thể nói ngủ là thời gian để nghỉ cho người hành 
thiền tâm từ còn trong những giờ thức, lúc nào chúng ta cũng 
nên hành thiền tâm từ này. 

Chúng ta hành thiền tâm từ trong mọi hoạt động của 
chúng ta, như khi ăn trưa hay ăn sáng, khi uống nước hay uống 
một tách trà, khi chúng ta tắm, rửa mặt, khi làm mọi việc trong 
nhà hoặc trong văn phòng, và ngay cả khi mua bán ở chợ. 
Chúng ta nên hành thiền tâm từ trong khi làm tất cả những công 
việc này. Khi quét nhà, quét sân, chúng ta cũng có thể tu tập 
thiền tâm từ trong tâm chúng ta, ‘Cầu mong tất cả chúng sanh 
được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên’ và để cho đôi tay làm 
công việc quét nhà. Bất luận khi nào chúng ta phải làm một 
công việc gì đó không dính dáng đến tâm khái niệm, chúng ta 
nên làm công việc đó trong lúc vẫn hành thiền tâm từ. Lúc mới 
thực hành, điều này có thể hơi khó. Tuy nhiên, khi chúng ta có 
nhiều kinh nghiệm hơn trong pháp hành, lúc đó chúng ta sẽ thấy 
dễ dàng hơn. Phương pháp hành thiền tâm từ đối với tất cả 
chúng sanh không phân chia họ thảnh những nhóm khác nhau 
này được gọi là Thiền Tâm Từ Không Xác Định (anodissa 
mettã). Hành thiền tâm từ nhu thế này sẽ có rất nhiều phước 
báu. Trong Kinh Okkha của Tương ưng Bộ Kinh, Đức Phật nói 
rằng phước có được do hành thiền tâm từ ba lần một ngày (buổi 
sáng, buổi trưa, và buổi chiều), mỗi lần khoảng ba hoặc bốn 
giây vượt xa phước bố thí một trăm nồi cơm ba lần mồi ngày. 


35 



Sayadaw u Indaka 

Cách Hành Thiền Tâm Từ Xác Định (Odissa Mettã) 

Nếu một người có thể dành được nhiều thời gian hơn cho 
tâm từ, vị ấy nên hành nó trong mười hướng. Điều này không 
khó, bạn chỉ việc lập đi lập lại những đoạn sau: 

1. Tất cả chúng sanh trong hướng đông 

> Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng đông 
được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. 

> Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được 
thành tựu mỹ mãn. 

2. Tất cả chúng sanh trong hướng đông-nam 

> Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng đông 
nam được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. 

> Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được 
thành tựu mỹ mãn. 

3. Tất cả chúng sanh trong hướng nam 

> Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng nam 
được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. 

> Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được 
thành tựu mỹ mãn. 


36 



Sayadaw u Indaka 


4. Tât cả chúng sanh trong hướng tây nam 

> Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng tây- 
nam được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. 

> Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được 
thành tựu mỹ mãn. 

5. Tất cả chúng sanh trong hướng tây 

> Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng tây 
được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. 

> Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được 
thành tựu mỹ mãn. 

6. Tất cả chúng sanh trong hướng tây-bắc 

> Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng tây-bắc 
được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. 

> Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được 
thành tựu mỹ mãn. 

7. Tất cả chúng sanh trong hướng bắc 

> Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc 
được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. 

> Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. 


37 



Sayadaw u Indaka 

> Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt đuợc 
thành tựu mỹ mãn. 


8. Tât cả chúng sanh trong huớng đông-băc 

> Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong huớng đông- 
bắc đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

> Cầu mong cho họ đuợc thoát khỏi khổ thân. 

> Cầu mong cho họ đuợc thoát khỏi khổ tâm. 

> Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt đuợc 
thành tựu mỹ mãn. 


9. Tất cả chúng sanh trong huớng trên 

> Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong huớng trên 
đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

> Cầu mong cho họ đuợc thoát khỏi khổ thân. 

> Cầu mong cho họ đuợc thoát khỏi khổ tâm. 

> Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt đuợc 
thành tựu mỹ mãn. 

10. Tất cả chúng sanh trong huớng duới 

> Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong huớng duới 
đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

> Cầu mong cho họ đuợc thoát khỏi khổ thân. 

> Cầu mong cho họ đuợc thoát khỏi khổ tâm. 

> Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt đuợc 
thành tựu mỹ mãn. 

Sau khi chúng ta hành trong muời huớng xong, chúng ta 

38 



Sayadaw u Indaka 


có thể tiếp tục hành thiền tâm từ với những đoạn trước, đó là 
‘Cầu mong tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, hạnh phúc và 
bình yên’. Phương pháp hành thiền tâm từ này xuất phát từ 
Chanmyey Sayadaw (Sayãdaw Ashin lanakabhivamsa). 

Lưu Ý Cẩn Thận Khi Hành Thiền Tâm Từ 

Khi có đủ thời gian, lý tưởng nhất chúng ta nên tu tập 
tâm từ trong các hướng bằng cách bắt đầu với hướng đông và 
chấm dứt với hướng trên và hướng dưới, sau đó đảo ngược trình 
tự bằng cách bắt đầu từ hướng dưới và chấm dứt với hướng 
đông. Khi chúng ta tu tập tâm từ đối với tất cả chúng sanh sống 
trong hướng đông, chúng ta phải cẩn thận rằng chúng ta đã tập 
trung tâm từ của chúng ta trên các chúng sanh đang sống trong 
hướng đông. Neu chúng ta tu tập tâm từ đối với tất cả chúng 
sanh đang sống trong hướng đông nam, chúng ta phải cẩn thận 
rằng tâm chúng ta tập trung và hướng đến các chúng sanh đang 
sống trong hướng đông nam. Nói chung, chúng ta phải cẩn thận 
để tập trung tâm chúng ta vào hướng mà chúng ta đang tu tập 
tâm từ. Phương pháp này chia các chúng sanh theo phương 
hướng và được gọi là thiền tâm từ xác định (odissa mettã). Cách 
khác để hành tâm từ là phân loại các chúng sanh theo nơi chốn 
hay địa phương. 

Tất cả chúng sanh đang sống trong căn nhà này 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình 

yên. 


1 - - - 

Câu mong cho họ được thoát hỏi khô thân 


1 - - - 

Câu mong cho họ được thoát khỏi khô tâm 


39 



Sayadaw u Indaka 


Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt đuợc thảnh 
tựu mỹ mãn. 

Tất cả chúng sanh đang sống trong ngôi chùa này 
Cầu mong cho họ đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình 

yên. 


Cầu mong cho họ đuợc thoát hỏi khổ thân 

Cầu mong cho họ đuợc thoát khỏi khổ tâm 

Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt đuợc thảnh 


tựu mỹ mãn. 

Tất cả chúng sanh đang sống trong làng này 

Cầu mong cho họ đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình 

yên. 


Cầu mong cho họ đuợc thoát hỏi khổ thân 

Cầu mong cho họ đuợc thoát khỏi khổ tâm 

Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt đuợc thảnh 


tựu mỹ mãn. 

Tất cả chúng sanh đang sống trong tỉnh này 

Cầu mong cho họ đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình 


Cầu mong cho họ đuợc thoát hỏi khổ thân 

Cầu mong cho họ đuợc thoát khỏi khổ tâm 

40 


yên. 



Sayadaw u Indaka 


Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt đuợc thảnh 
tựu mỹ mãn. 

Tất cả chúng sanh đang sống trong nuớc này 

Cầu mong cho họ đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình 

yên. 


Cầu mong cho họ đuợc thoát hỏi khổ thân 

Cầu mong cho họ đuợc thoát khỏi khổ tâm 

Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt đuợc thảnh 


tựu mỹ mãn. 

Tất cả chúng sanh đang sống trong thế giới này 
Cầu mong cho họ đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình 



Cầu mong cho họ đuợc thoát hỏi khổ thân 

Cầu mong cho họ đuợc thoát khỏi khổ tâm 

Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt đuợc thảnh 
tựu mỹ mãn. 


Khi các chúng sanh đuợc chia theo phuơng huớng hay 
nơi chốn nhu căn nhà này, chùa này, làng này, tỉnh này,... thì 
đuợc gọi là thiền tâm từ xác định (odissa mettã). Tuơng tự, khi 
các chúng sanh không đuợc chia thảnh các nhóm đặc biệt và 
tâm từ đuợc tu tập đến tất cả chúng sanh, nó đuợc gọi là thiền 
tâm từ không xác định hay thiền tâm từ chung (anodissa mettã). 


41 



Sayadaw u Indaka 


7. Tu Tập Tâm Từ Để Đắc Các Bậc Thiền 

Đối với những ai muốn hành thiền tâm từ để đắc các bậc 
thiền, nên 


1 . 

2 . 

3. 

4. 


5. 

6 . 


Làm những công việc chuân bị trước khi băt đâu với 
thiền tâm từ. 

Quán những nguy hiểm của tâm sân (dosa). 

Quán những đức của nhẫn nại (khantĩ). 

Biết chính xác 

o Ai là người bạn không nên tu tập tâm từ đến 
họ lúc mới bắt đầu hành thiền, 
o Ai là người bạn không bao giờ nên tu tập tâm 
từ đến họ. 

Biết ai là người bạn nên tu tập tâm từ đến họ trước. 
Biết làm thế nào để tiến bộ với thiền tâm từ của bạn. 


Những Công Việc Chuân Bị 

Trước hết, chúng ta hãy nói về những công việc chuẩn 
bị. Trước khi bắt đầu thiền tâm từ, bạn nên tắm rửa và mặc áo 
quần sạch sẽ thoải mái để cho thân và tâm bạn cảm thấy sạch 
sẽ, thanh khiết và tươi mát. Ke tiếp tìm một nơi yên tĩnh trong 
rừng, trên một ngọn đồi, dưới một bóng cây, hay trong một nơi 
bình yên nào đó. Sau khi ngồi xuống, đảnh lễ Tam Bảo, cha mẹ 
và các bậc thầy tổ, và phó thác thân bạn cho Đức Phật. Kế tiếp, 
tự phát nguyện thọ trì ngũ giới hay bát giới để cho giới hạnh 
của bạn được trong sạch. Khi bạn ngồi, áo quần không nên để 
quá chật. Neu cần thiết, nới lỏng ra cho thoải mái. Thân bạn 
cũng không nên để quá cứng; cố gắng thư giãn và ngồi một cách 
thoải mãi trong tư thế kiết già. Bất cứ khi nào hành thiền tâm từ 
bạn nên cố gắng giảm thiểu sự lo lắng càng nhiều càng tốt. 


42 



Sayadaw u Indaka 


Giữ cho thân bạn không nghiêng tới trước cũng không 
nghiêng về sau; thân phải giữ thẳng nhưng không quá căng. Đầu 
của bạn cũng phải giữ cho thẳng không nghiêng tới trước, 
không ngả ra sau. Hai chân tốt hơn hết nên đặt song song nhau 
trên sàn thay vì bán già hoặc kiết già. Theo cách này bạn có thể 
ngồi trong một thời gian lâu hơn. Bạn nên đặt chân phải sát vào 
thân và chân trái xa thân hơn. Vì lẽ hai chân không chồng lên 
nhau nên sẽ không có sức ép thái quá nào, nhu vậy máu có thể 
lưu thông thoải mái và tình trạng tê cứng sẽ không trở thảnh 
một chướng ngại. Với tư thế này bạn có thể ngồi thoải mái trong 
một thời gian lâu hơn. Tay nên đặt trên lòng, tay phải đặt trên 
tay trái với lòng bàn tay ngửa lên. Bạn cũng có thể đặt hai tay 
trên đầu gối với lòng bàn tay úp xuống. 

Sau khi đã điều chỉnh oai nghi xong, bạn nên quán tưởng 
đến những nguy hiểm của tâm sân (dosa) và những lợi ích của 
đức nhẫn nại. Lý do cho điều này là vì bạn phải loại trừ sự nóng 
giận, sân hận và tích tập đức nhẫn nại với tâm từ. Rõ ràng, loại 
trừ một trạng thái tâm xấu không phải là công việc dễ dàng nếu 
như bạn không nhận ra rằng nó là nguy hiểm hoặc để tích tạo 
được một trạng thái tâm tốt không phải dễ nếu bạn không thấy 
rằng nó là lợi ích. Điều này cũng đúng đối với các vấn đề thuộc 
thế gian khác. Neu chúng ta cần vứt bỏ một cái gì đi hay thay 
đổi một thói quen xấu, chúng ta sẽ không thể làm được điều này 
cho đến khi nào chúng ta thấy rằng thói quen ấy là có hại hay 
vật đó có những khuyết điểm và không hoàn hảo. Chỉ khi chúng 
ta nhận ra sự nguy hiểm trong một thói quen hay cách cư xử 
nào đó chúng ta mới bỏ nó được. Và nếu chúng ta không thấy 
những lợi ích của một vật nào đó, chúng ta sẽ không thấy thích 
thú trong việc kiếm nó. Đây là lý do tại sao chúng ta phải suy 
xét trên những nguy hiểm của sân hận, nhờ thế chúng ta mới có 
thể loại trừ được nó với tâm từ (mettã). Chúng ta cũng phải suy 


43 



Sayadaw u Indaka 


xét trên những phương diện tích cực của nhẫn nại, nhờ thế 
chúng ta mới có thể tích tạo được nó với tâm từ. Những sự suy 
xét này phải được làm trước khi chúng ta bắt đầu hành thiền 
tâm từ. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng những sự suy xét 
này trong lúc đang hành thiền tâm từ mà sân hận sanh. Chúng 
ta suy xét nhu vậy trong bao lâu? Chúng ta nên suy xét cho đến 
khi tâm sân hoàn toàn biến mất. Chỉ khi sân đã biến mất chúng 
ta mới nên quay trở lại hành thiền tâm từ. 


Những Nguy Hiểm Của Sân Hận 

Có nhiều chỗ trong kinh điển đề cập và giải thích những 
nguy hiểm của tâm sân này. Vì thế, tôi muốn nói sơ qua một 
chút về những nguy hiểm ấy. Khi sân có mặt trong tâm, chúng 
ta không thể phân biệt được giữa nhân và quả hoặc giữa những 
hành động tốt và xấu. Neu có sân, chúng ta không biết đến cái 
gì là đúng luật pháp cái gì đi ngược lại luật pháp. Do sân, nhiều 
người ghét chúng ta và chúng ta sẽ có nhiều kẻ thù. Chúng ta 
rất có thể sẽ phạm vào những lầm lỗi, và vào lúc chết, tâm của 
chúng ta sẽ bị rối loạn và dằn vặt. Chết với trạng thái tâm này 
chúng ta sẽ phải tái sanh vào địa ngục. Trong thế gian này, 
không có nguy hiểm nào lớn hơn sân hận, và trong tâm không 
có trạng thái tâm nào có thể gây phiền hà cho nó bằng sân hận 
này. Sân có thể hủy diệt phẩm cách của chúng ta cũng như lòng 
tự trọng của người khác. 

Nếu một người lấy sân hận đáp trả lại người sân hận thì 
người ấy còn đáng khinh hơn người (sân) trước. Người sân hận 
nhanh già hơn và có thể chết sớm hơn. Người ấy cũng dễ đánh 
mất nhan sắc hay sự hấp dẫn của mình. Neu bạn có nhiều sân, 
bạn sẽ có một dung sắc xấu xí trong kiếp sống tương lai. Trên 
đây là một số nguy hiểm được đề cập và giải thích trong kinh 


44 



Sayadaw u Indaka 



Lại nữa, trong cuộc sông hàng ngày do sân hận mà chúng 
ta không thể ăn ngon ngủ yên. Do sân, chúng ta có thể bị thất 
sủng hoàn toàn. Do sân chúng ta có thể có nhiều kẻ thù và đau 
khổ cùng cực. Do sân, chúng ta có thể bị lâm vào cảnh chồng 
vợ và thân bằng quyến thuộc ly tan. Do sân, tình bạn bị phá hủy 
và những mối quan hệ thân thiện bị tuyệt giao. Do sân, tài sản 
của chúng ta bị thất thoát. Do sân, chúng ta có thể phải bị phạt 
tiền, hay chúng ta có thể bị nhà chức trách bắt giữ hoặc bỏ tù. 
Do sân, chúng ta có thể bị tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, hay 
đột quỵ. Những nguy hiểm của sân không bao giờ kể hết vì nó 
có rất nhiều vậy. Chúng ta nên suy xét đến những nguy hiểm 
của sân theo cách này. Neu chúng ta thuờng xuyên suy xét trên 
những nguy hiểm của sân, thời sân trong lòng và trong tâm 
chúng ta sẽ giảm bớt và dần dần biến mất. 

Những Đức Của Nhẫn Nại (Khantĩ) 

Sau khi suy xét trên những nguy hiểm của sân, chúng ta 
nên suy xét đến những đức và lợi ích của nhẫn nại. Khantĩ hay 
nhẫn nại có nghĩa là chúng ta có lòng khoan dung và không ăn 
miếng trả miếng khi bị xỉ vả, mắng nhiếc, la lối, hành hạ hay 
bạc đãi với sự nóng giận hơn. Neu chúng ta có đầy đủ sự nhẫn 
nại thời: 

1. Chúng ta sẽ đuợc nhiều nguời yêu mến 

2. Chúng ta sẽ không gặp những hiểm nguy 

3. Chúng ta sẽ không phạm những lầm lỗi 

4. Chúng ta sẽ không chết với tâm tán loạn 

5. Sau khi chết, chúng ta sẽ đuợc tái sanh trong cõi 
chu thiên 


45 



Sayadaw u Indaka 


Năm lợi ích này được đề cập trong Kinh Akkosa^. Như 
vậy, không có lợi ích nào vượt qua nhẫn nại và khoan dung. Có 
thể nói nhẫn nại là vũ khí của người có giới đức. Nhẫn nại là 
một trong những pháp hạnh phúc và cũng là một trong mười 
pháp ba-la-mật. Nhẫn nại đưa đến thánh hạnh. Nhẫn nại đưa 
đến Niết-bàn, và chỉ cần có nhẫn nại là chúng ta có thể có sự 
bình yên của tâm. Khi chúng ta có đầy đủ sự nhẫn nại, thế gian 
sẽ luôn luôn xuất hiện dễ chịu và tỏa ánh sáng lảnh mạnh đối 
với chúng ta. Sức mạnh của nhẫn nại cũng giống như sức mạnh 
của một đội quân có thể kháng cự lại mọi kẻ thù. Có rất nghiều 
phương diện tích cực của nhẫn nại. Neu chúng ta suy xét trên 
các đức của nhẫn nại theo cách này, sức mạnh của nhẫn nại sẽ 
trở nên rất mạnh. Khi tâm từ bắt đầu trôi chảy giống như nước 
từ một dòng suối, lúc đó tâm chúng ta cũng sẽ trở nên rất mềm 
mại và dịu dàng uyển chuyển. 

Như vậy, tôi đã giải thích xong cách làm thế nào để suy 
xét trên những nguy hiểm của Sân và trên những lợi ích của 
Nhẫn Nại. Bây giờ tôi sẽ giải thích tiếp ai là người chúng ta 
không nên hành tâm từ cho họ lúc mới bắt đầu thực hành. 

Những Người Chúng Ta Không Hành Thiền Tâm Từ 
Đến Họ 

Có bốn hạng người chúng ta không nên lấy làm đối 
tượng của thiền tâm từ khi chúng ta mới bắt đầu hành thiền này, 
đó là: 


^ Akkosa Sutta, Pancaka nipata Anguttara Nikaya (Tăng Chi kinh, 
Chương 5 Pháp) 


46 



Sayadaw u Indaka 


1. Những ngươi chúng ta không thích 

2. Những người rất thân với chúng ta 

3. Những người chúng ta quen biết sơ sơ hay người 
chúng ta không thương cũng không ghét. 

4. Kẻ thù hay người chúng ta cảm thấy ghét 

Lý do chúng ta khó phát triển tâm từ đối với những hạng 
người này là vì: 

1. Nếu chúng ta bắt đầu hành thiền tâm từ cho một 
người chúng ta không thích, chúng ta sẽ bị sân hận 
áp đảo bởi vì những sự kiện làm cho chúng ta giận 
dữ với người này rất có thể sẽ hiện đến trong tâm. 
Lúc đó chúng ta sẽ rất khó để tu tập tâm từ. 

2. Neu chúng ta hành tâm từ cho một người rất thân, có 
thể chúng ta sẽ cảm thấy buồn rầu nếu chúng ta tình 
cờ nhớ đến một nỗi đau nhỏ nào đó của họ. Điều này 
thậm chí có thể khiến cho chúng ta phải rơi lệ, và như 
vậy sẽ rất khó để tu tập tâm từ. 

3. Cũng vậy, nếu chúng ta bắt đầu hành thiền tâm từ 
cho một người không thân không thù, hay cho người 
chúng ta chỉ vừa mới gặp, và cố gắng để đặt anh ta 
hay cô ta vào vị trí của một người thân yêu, chúng ta 
sẽ thấy việc đó là khó và mệt mỏi để phát triển tâm 
từ. 

4. Cuối cùng, nếu chúng ta bắt đầu hành thiền tâm từ 
cho một người thù, chúng ta sẽ chỉ chuốc lấy sân hận 
bởi vì tâm chúng ta sẽ bị tràn ngập với những ý nghĩ 
về những việc làm xấu mà người này đã làm cho 


47 



Sayadaw u Indaka 


chúng ta. Kêt quả là, chúng ta sẽ gặp phải rât nhiêu 
khó khăn và sẽ không thể nào phát triển đuợc tâm từ. 

Vì những lý do này, chú giải Thanh Tịnh Đạo nói rằng 
hành thiền tâm từ không nên bắt đầu với bốn hạng nguời trên. 

Kế tiếp, tôi sẽ nói về những hạng nguời khác chúng ta 
không nên chọn làm đối tuợng của thiền tâm từ. Khi chúng ta 
mới bắt đầu hành thiền tâm từ, chúng ta không nên tu tập tâm 
từ cho một nguời chúng ta cảm thấy bị hấp dẫn. Chú giải Thanh 
Tịnh Đạo nói rằng điều này lẽ làm khoi dậy dục tham hay taụhã. 
Thực sự, đoạn này chỉ liên hệ đến việc hành thiền tâm từ mà 
vẫn chua khéo đuợc an trú thôi. Tuy nhiên, Chanmyay Sayãdaw 
nói rằng việc hành thiền tâm từ cho một nguời chúng ta bị hấp 
dẫn là điều có thể làm đuợc không có bất cứ khó khăn gì khi 
pháp hành của chúng ta đã đuợc khéo tu tập. Nhu vậy chúng ta 
vẫn có thể phát triển tâm từ chân thực và thuần khiết trong 
truờng họp này. 

Đến đây tôi sẽ tóm tắt lại những hạng nguời chúng ta 
không nên tu tập tâm từ cho họ khi chúng ta hành thiền vì mục 
đích duy nhất là đắc các bậc thiền. Truớc hết, chúng ta không 
bao giờ hành tâm từ cho một nguời đã chết. Điều này là vì hành 
theo cách này chúng ta sẽ không thể đạt đến cận định (upacara 
samãdhi) hay an chỉ định (appana samãdhi). Chú giải cho bộ 
Thanh Tịnh Đạo nói rằng loại thực hành này sẽ không cho phép 
bất cứ định nào phát triển. Tuy nhiên, sự giải thích này chỉ có ý 
định dành cho những hành giả hành thiền tâm từ để đắc thiền 
mà thôi. Chanmyay Sayãdaw nói, đối với những nguời đang 
hành thiền tâm từ không có ý định đắc thiền, điều này là có thể 
và thậm chí có lợi ích khi chúng ta hành thiền tâm từ cho một 
nguời đã chết và tái sanh trong kiếp sống mới của anh ta hay cô 
ta. 


48 



Sayadaw u Indaka 


Những Người Chúng Ta Nên Tu Tập Tâm Từ Cho 
Họ Trước 

Khi chúng ta hành thiền tâm từ để đắc các bậc thiền và 
đã hoàn tất các bước chuẩn bị, chúng ta nên bắt đầu bằng cách 
tu tập tâm từ cho bản thân chúng ta trước trong khoảng năm 
hoặc mười phút. Giống nhu một nhân chứng, chúng ta bắt đầu 
với bản thân chúng ta: “Cầu mong cho tôi được khỏe mạnh, 
hạnh phúc và bình yên. ” Tu tập tâm từ trước cho bản thân này 
sẽ làm khơi dậy sự hiểu biết rằng những chúng sanh khác cũng 
có cùng ước mong được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên nhu 
ta. Điều này đánh thức trong tâm chúng ta một cảm giác bi mẫn 
đối với các hữu tình chúng sanh khác và giúp cho tâm từ trở 
nên mạnh mẽ hơn. Việc rải tâm từ cho bản thân này được thực 
hiện để chúng ta trở nên sống có trách nhiệm và quan tâm đến 
tha nhân hơn. Vì suy cho cùng, tâm từ được sanh ra từ lối sống 
biết quan tâm hay đồng cảm với người khác vậy. 

Sau khi làm xong điều này, chúng ta có thể tu tập tâm từ 

đến: 

1. Một người đáng tôn kính và lễ bái 

2. Một người rất thân 

3. Một người không thương không ghét 

4. Một người thù 

Đây là thứ tự đã được lưu truyền từ chú giải đến Thanh 
Tịnh Đạo. Vì thế trước tiên chúng ta nên tu tập tâm từ đối với 
một người đáng kính trọng và đáng đảnh lễ. Đối tượng này có 
thể là thầy tổ hay một người có giới đức nào đó. Trước khi tu 
tập tâm từ đến họ, chúng ta nên suy xét đến những đức tính tốt 
của vị thầy. Chẳng hạn, chúng ta có thể nghĩ đến hạnh bố thí 
(dãna) của vị ấy, hay nghĩ đến giới hạnh trong sạch của vị ấy, 
hoặc đức chánh trực, sự nhìn xa thấy rộng, sự tử tế, lời nói dịu 

49 



Sayadaw u Indaka 


dàng, tính hay giúp đỡ, sự giảng dạy, và lời khuyên đúng lúc 
khó khăn của vị ấy. Ke đó tập trung tâm vào nguời thầy, chúng 
ta lập đi lập lại những chữ: ‘Cầu mong cho ngài (sayãdaw) 
được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên’. Hoặc nếu người 
này là một người cư sĩ, chúng ta có thể dùng tên của vị ấy. 
Chúng ta phải lập đi lập lại đoạn này mười lần, một trăm lần, 
một ngàn lần, mười ngàn lần, một trăm ngàn lần hoặc thậm chí 
một triệu lần. Khi chúng ta đã làm được điều này và ổn định 
trong pháp hành, lúc đó chúng ta có thể bỏ cái tên ra và chỉ tiếp 
tục với những chữ: ‘Cầu mong cho vị ấy được khỏe mạnh, hạnh 
phúc và bình yên’ trong khi vẫn tập trung tâm trên người này. 
Neu trong lúc đang hành thiền tâm từ mà tâm lang thang hay 
phóng tâm đến một đối tượng khác, chúng ta nên đưa tâm trở 
lại với người thầy hay sayãdaw vốn là đối tượng thiền tâm từ 
của chúng ta. Việc thực hành này không giống như thiền minh 
sát ở đây chúng ta quan sát bất kỳ đối tượng nào xuất hiện cũng 
được. Chúng ta cần phải thận trọng và luôn luôn đưa tâm trở lại 
đối tượng của thiền tâm từ mỗi lần phóng tâm. 

Khi đang hành thiền tâm từ đến người thầy, nếu hình ảnh 
về người thầy có xuất hiện hay không xuất hiện trong tâm cũng 
không thảnh vấn đề. Cái quan trọng nhất là làm sao phát triển 
được một ước muốn mạnh mẽ và chân thực cho người thầy 
được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Điều này quan trọng 
hơn là có một hình ảnh về người thầy trong tâm chúng ta. Đe 
làm cho tâm từ của chúng ta có năng lực và mạnh mẽ, nó cần 
phải được phát ra tận đáy lòng chúng ta. Nhờ đọc theo những 
chữ này, ước muốn chân thảnh sẽ phát sanh trong tâm. Hãy cẩn 
thận một cách đặc biệt về điều này. Neu chúng ta cố gắng để có 
được một hình ảnh trong tâm lúc mới đầu thực hành, sức mạnh 
của tâm từ có thể suy yếu. Đôi khi tâm từ của chúng ta thậm chí 
có thể biến mất hoàn toàn. Khi chúng ta đã trở nên quen với 


50 



Sayadaw u Indaka 


việc thực hành theo cách này, sau một thời gian khuôn mặt của 
nguời vốn là đối tuợng của tâm từ có thể xuất hiện tuơi cuời 
trong tâm chúng ta một cách rõ ràng. Tới điểm này, tâm từ đã 
hợp nhất với nguời vốn là đối tuợng của tâm từ. Tâm từ của 
chúng ta và nguời — đối tuợng của thiền tâm từ, đã trở thành 
một. Trong kinh nghiệm về sự hợp nhất này, chúng ta thấy tâm 
là tâm của chúng ta và thân là thân của nguời chúng ta đang rải 
tâm từ đến họ. 

Có lần, u Vimalaramsi, một vị su nguời úc có nói với 
tôi rằng vị ấy muốn thực hành một chút thiền tâm từ. Lúc bấy 
giờ vị này đã hành thiền minh sát đuợc năm tháng. Vì thế, tôi 
huớng dẫn vị ấy hành thiền tâm từ nhu đã đuợc giải thích trong 
chú giải bộ Thanh Tịnh Đạo (visuddhimagga). Tôi cũng yêu 
cầu vị ấy hàng ngày hãy báo cáo những tiến bộ trong việc hành 
tâm từ cho tôi biết. Sau khi hành đuợc khoảng hai muơi lăm 
ngày, bất cứ lúc nào đang tu tập tâm từ vị ấy đều mỉm cuời. Biết 
đuợc sự việc này, trong lần trình pháp kế tôi đã hỏi vị ấy là tại 
sao lại mỉm cuời nhu vậy. Vị ấy trả lời, “Bạch ngài con đang 
tu tập tâm từ đến một người bạn đã giúp đỡ con rất nhiều. 
Sau khi hành tăm từ một lúc, khuôn mặt người bạn ấy bắt 
đầu mỉm cười. Ngay lúc đó con cũng tình cờ mỉm cười lại. Cứ 
như vậy, khi thấy bạn ấy cười, một nụ cười cũng xuất hiện 
trên mặt con. Điều này hoàn toàn tự động; cái cười dường 
như tự xuất hiện. Bất cứ khỉ nào bạn ấy cười, con cũng mỉm 
cười. Vào lúc đó, con không còn cảm thấy thân thế của con 
đâu nữa; con chỉ cảm thấy tâm từ trong tăm con thôi. Tâm từ 
không phải ở trong thân, nó dường như nằm trong thân của 
bạn con vậy. Điều này có đúng không, thưa ngài?” Tôi nói 
với vị ấy rằng hành nhu vậy là đúng và hiện tuợng này là do 
định có đuợc từ việc hành tâm từ tạo ra. Khi sự tập trung hay 
định trở nên mạnh mẽ, nguời hành thiền sẽ kinh nghiệm tâm từ 


51 



Sayadaw u Indaka 


theo cách này. Khi chúng ta tu tập tâm từ theo như cách tôi đã 
nói, sự kinh nghiệm có thể cực kỳ lợi ích. 

Khi bạn tu tập tâm từ tới vị thầy theo cách vừa nói, có 
thể bạn sẽ tự hỏi bạn phải thực hành trong bao lâu. Bạn phải 
thực hành cho đến khi tinh thông tâm từ hay tới khi đắc thiền. 
Khi bạn đã tinh thông tâm từ hoặc đắc thiền, tâm bạn sẽ trở nên 
rất an tịnh và vững vàng, mềm mại và nhu thuận. Bạn sẽ cảm 
thấy say mê, toàn thân và tâm của bạn sẽ thấm đẫm với hỷ lạc 
và hạnh phúc. Đe thành tựu điều này, bạn phải hành liên tục 
không gián đoạn trong lúc đi, đứng, ngồi, ăn, uống, quét nhà, 
làm các công việc ở nhả hay ở văn phòng, hoặc làm công việc 
mua bán giữa đời thường. 

rr' _ _ ^ rrí ^ rrí rr' 1_ _ _ __ • TX 

Tu Tập Tâm Từ Theo Từng Giai Đoạn 

Sau khi đạt đến cận định (upacara samãdhỉ) và an chỉ 
định (appana samãdhỉ) bằng việc tu tập tâm từ đến người thầy, 
hãy chọn một người khác trong nhóm thứ nhất, đó là những 
người đáng kính và đáng đảnh lễ như vị thầy của bạn và rồi tu 
tập tâm từ đến họ. Lúc này, sau khi bạn đã chọn một người mới 
và sẵn sàng để tu tập tâm từ đến người ấy, trước tiên bạn nên 
bắt đầu bằng cách tu tập tâm từ đến người thầy (thứ nhất). Sau 
khi tâm từ có được sức mạnh và đà đẩy với người thầy, lúc ấy 
hãy chuyển sang người mới. Khi bạn đã chuyển sang người thứ 
hai, hãy tiếp tục tâm từ cho đến khi tâm trở nên an tịnh, mềm 
mại, phấn chấn và toàn thân được thấm đẫm với một cảm giác 
thích thú của sự mát mẻ. 

Với việc thực hành liên tục, tâm trở nên phấn chấn và an 
lạc, cố gắng không để cho việc thực hành tâm từ bị dừng lại và 
không nên để cho nó biến mất. Bạn phải luôn luôn duy trì việc 
thực hành của mình một cách liên tục. Điều có thể xảy ra là khi 

52 



Sayadaw u Indaka 


sự phân chân và an lạc phát sanh người hành thiên sẽ ngưng 
hành. Bị sự phấn chấn và an lạc này cuốn đi, có một sự cám dỗ 
khiến người hành thiền ngưng lại để thưởng thức cái cảm giác 
dễ chịu ấy; tuy nhiên, ngay lúc đó định sẽ mất. Do đó, chớ để 
bị lôi cuốn vào trạng thái phấn chấn và an lạc này, mà hãy tiếp 
tục hành thiền tâm từ. Neu cảm giác từ ái đối với người thứ hai 
bị yếu đi hay hoàn toàn không sanh khởi, nên quay trở lại với 
vị thầy đầu tiên. Khi cảm giác từ ái đối với vị thầy đầu tiên trở 
nên mạnh mẽ, hãy chuyển sang người thứ hai và thấy xem bạn 
có thể phát triển được tâm từ mạnh mẽ đối với người thứ hai 
này không. Neu cảm giác từ ái phát sanh và có được sức mạnh 
thì tiếp tục thực hành chỉ với người thứ hai này thôi. Bạn nên 
hành thiền tâm từ bằng cách chuyển đổi qua lại (giữa người thứ 
nhất và người thứ hai) theo cách này. Theo những chỉ dẫn tôi 
vừa đưa ra, cố gắng tu tập tâm từ cho bốn hoặc năm người trong 
nhóm thứ nhất, tức nhóm người đáng kính và đáng đảnh lễ. Lại 
nữa khi thực hành bạn phải hành cho đến khi thông thạo pháp 
hành và đạt đến cận định hoặc an chỉ định; nghĩa là cho tới khi 
bạn đắc thiền tâm từ. Sau đó, hãy tu tập tâm từ đến một người 
thuộc nhóm thứ hai, người rất thân yêu. Tiếp đến mở rộng tâm 
từ đến một người thuộc nhóm thứ ba, người không thân không 
thù. Và cuối cùng rải tâm từ đến một người thuộc nhóm thứ thư, 
người thù. Neu bạn không có những kẻ thù, bạn không cần phải 
tu tập tâm từ đến một kẻ thù. 

Khi chúng ta có một người mà chúng ta xem là kẻ thù, 
lúc đó cụm từ ‘tu tập tâm từ đến một người thù ’ có thế được 
minh họa một cách rõ ràng bằng kinh nghiệm của vị sư người 
Úc u Vimalaramsi tôi đã nói tới ở trên. Sau khi u Vimalaramsi 
hành tâm từ được hon một tháng, tôi bảo vị ấy hãy tu tập tâm 
từ đến một người thù. Khi tôi hỏi vị ấy xem vị ấy có kẻ thù nào 
không, vị ấy trả lời, “Có, con có một người thù.” Vì thế tôi bảo 


53 



Sayadaw u Indaka 


vị ấy, “Nếu sư có một người thù, cố gắng tu tập đến người thù 
đó xem.” Ngày hôm sau khi vị ấy đến trình pháp, vị ấy trình 
bày rằng vị ấy không thể tu tập tâm từ đến người thù này. Vị ấy 
nói người phụ nữ này đã khiến cho vị ấy đau khổ rất nhiều. Vì 
lý do đó, vị ấy không thể tu tập tâm từ đến cô ta bởi vì vị ấy 
không có những cảm giác thiện chí đối với cô ta. Vị ấy cũng 
thêm rằng vị ấy mong cho cô ấy được khỏe mạnh, hạnh phúc 
và bình yên hoặc cô ấy có thể có cuộc sống sung túc và thanh 
nhàn. 


Tôi bảo vị ấy, “Nếu sự tình là vậy, hãy quay trở lại với 
vị thầy đầu tiên mà sư tu tập tâm từ. Ngay khi cảm giác từ ái trở 
nên mạnh mẽ và mãnh liệt, sư nên chuyển sang người phụ nữ 
này và tu tập tâm từ cho cô ta. Neu lúc đó cảm giác từ ái không 
sanh, trở lại với vị thầy và tu tập tâm từ cho vị ấy. Khi cảm giác 
từ ái trở nên mãnh liệt, chuyển sang người phụ nữ và cố gắng 
tu tập tâm từ cho cô ta trở lại. Cứ tiếp tục làm đi làm lại như 
vậy nhiều lần thử xem.” Sau hai ngày, u Vimalaramsi báo, 
“Bây giờ việc hành thiền tâm từ của con đã diễn tiến tốt đẹp rồi. 
Con có thể tu tập tâm từ đến người phụ nữ này y như cách con 
tu tập tâm từ cho vị thầy và những người khác được rồi. Vì con 
không còn nghĩ người phụ nữ này là kẻ thù nữa mà là một người 
bạn.” Sau khoảng một tháng rưỡi hành thiền tâm từ, khuôn mặt 
của vị ấy trong sáng và tươi cười hẳn lên, thân vị ấy cũng tỏa ra 
ánh sáng lảnh mạnh. Khuôn mặt, nước da và thân vị ấy chắc 
chắn không còn giống như cái ngày đầu tiên vị ấy đến thiền 
viện nữa. 

Vì thế, khi bạn tu tập tâm từ mạnh mẽ cho một người 
thù, có thể bạn cũng sẽ trình bày sự kinh nghiệm giống như vị 
sư này vậy. Thêm một điều nữa phải cẩn thận, nếu chúng ta 
hành thiền tâm từ cho một người thù mà chỉ nghĩ về những điều 


54 



Sayadaw u Indaka 


không tốt hay những điều không xứng đáng người ấy đã làm 
cho chúng ta, thời sẽ có những khó khăn và chúng ta sẽ chấm 
dứt với tâm sân (dosa). Vào lúc ấy, chúng ta nên nhập vào thiền 
chứng mà chúng ta đã đạt đến khi tu tập tâm từ đến những người 
trước, xuất khỏi thiền, chúng ta cố gắng tiếp tục tu tập thiền tâm 
từ đến người thù ấy lại. Chúng ta cố gắng hành theo tấm gương 
của vị sư người úc đã nói. Neu cảm giác từ ái không sanh, 
chúng ta có thể dùng phương pháp tôi sẽ giải thích chi tiết dưới 
đây: 

Những Suy Xét Đổ Vượt Qua Sân Hận 

1. Đức Phật đã đưa ra sự chỉ dẫn như sau cho các vị 

• • • 

đệ tử, “Này các Tỳ-kheo, cho dù bọn cướp có hành 
hạ các ngưoi và cắt đứt tay chân các ngưoi bằng 
cây cưa hai người kéo (cưa cá mập, hai tay nắm hai 
đầu và hai người cưa), các ngưoi cũng không nên 
khởi tâm giận dữ với những người đã hành hạ các 
ngươi. Nếu các ngươi giận dữ, các ngươi không 
còn tuân theo lời ta dạy. 

2. Nếu các ngươi lẩy sân hận đáp lại người sân hận, 
thòi chỉnh các ngươi mới thực sự là người đáng 
khinh hơn. Khi các ngươi có thể kham nhẫn và 
không đáp trả lại bằng sự sân hận, các ngươi là 
người chiến thắng trong cuộc chiến. 

3. Khi bạn nhận ra rằng mình đang nổỉ sân với người 
nào đó, bạn nên cố gắng kềm chế sự nóng giận của 
mình với chánh niệm và không sân, như vậy bạn 
có thể tiếp tục sống bình yên. 

55 



Sayadaw u Indaka 

Điều này sẽ có lợi cho cả đôi bên, cho chính bạn và cho 
người khác. 

Chú giải Thanh Tịnh Đạo có đề cập đến rất nhiều cách 
khác nhau để vượt qua sân hận. Tuy nhiên do không đủ thời 
gian để giải thích chi tiết tất cả những cách ấy, tôi sẽ chỉ nói chi 
tiết một số cách mà thôi. Neu sân hận biến mất sau khi suy xét 
theo cách này, bạn hãy tiếp tục tu tập tâm từ. Neu sân hận vẫn 
không biến mất, thời nó sẽ biến mất sau khi bạn suy xét đến đức 
kham nhẫn của Bồ Tát trong những kiếp trước. 

Hãy lắng nghe cẩn thận hỡi những người con trai và con 
gái của Phật. Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta, đã kham nhẫn 
trong nhiều kiếp sống trước và không bao giờ nóng giận với 
những người đã hành hạ ngài hoặc đối xử tệ bạc với ngài bằng 
nhiều cách khác nhau. Ngài đã làm chủ kham nhẫn như thế nào 
trong những kiếp sống ấy? 

Hành Kham Nhẫn Khi Làm Đạo Sĩ Khantivadi 

Thuở xưa Vua Kalabu là người cai trị xứ Ba-la-nại 
(Banares). Lúc bấy giờ Đức Bồ-tát sanh làm con trai của một 
người Bà-la-môn rất giàu, với số tài sản lên đến tám mươi triệu 
đồng tiền vàng. Khi cha mẹ qua đời, ngài nhìn vào số tài sản 
mà cha mẹ để lại và chợt nhận ra rằng họ không thể nào mang 
theo những thứ này qua bên kia thế giới. Suy xét theo cách này, 
ngài cũng nhận ra rằng ngài sẽ không thể nào đem theo những 
tài sản ấy khi chết, vì thế ngài đem bố thí hết. Sau khi bố thí hết 
mọi thứ, ngài đi vào rừng và trở thảnh một vị đạo sĩ. Ngài ở 
trong một cánh rừng gần dãy Hi-mã-lạp-sơn ăn trái cây, hạt 
rừng sống qua ngày. Tuy nhiên, do ở trong rừng không có muối, 
dầu ăn và giấm, nên một ngày nọ ngài phải đi xuống làng để 
kiếm những thứ ấy, nhờ vậy ngài có thể được một chế độ ăn có 

56 



Sayadaw u Indaka 


dinh dưỡng hơn. Trên bước đường đi kiêm những thực phâm 
này, Đức Bồ-tát cuối cùng đến kinh thảnh Ba-la-nại (Banares). 
Trong khi đi khất thực ở kinh thành, viên tể tướng nhìn thấy 
Đức Bồ-tát và với lòng tôn kính vô biên đã mời ngài ở lại đó 
thọ thực. Sau khi viên tể tướng dâng cúng thức ăn cho ngài, ông 
ngỏ ý mời đạo sĩ nghỉ lại trong vườn thượng uyển. Ngài đã nhận 
lời và đi vào sống trong vườn thượng uyển ấy. 

Một hôm Vua Kalabu đi đến vườn thượng uyển cùng với 
hoàng hậu cùng nhiều hầu nữ để vui chơi. Những màn khiêu vũ 
và ca hát được thực hiện trên một phiến đá lớn. Nằm kê đầu 
trên lòng của một nàng thứ phi sủng ái, vua theo dõi những màn 
trình diễn của các ca sĩ, nhạc công và vũ công. Khi đang theo 
dõi cuộc vui, vua rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đám vũ 
nữ đang nhảy múa để mua vui cho vua nhận thấy rằng vua đã 
ngủ, họ liền dừng lại cuộc chơi vì thấy rằng nó không còn cần 
thiết nữa. Sau đó họ đi dạo một lát trong vườn thượng uyển. 
Khi họ đi quanh khu vườn, họ gặp vị đạo sĩ, tức đức Bồ Tát. 
Nhìn thấy ngài họ tiến lại đảnh lễ và thỉnh cầu ngài ban cho một 
thời pháp thích họp. Nghe lời thỉnh cầu của họ, vị đạo sĩ liền 
thuyết một bài pháp. 

Khoảng thời gian đó, nàng thứ phi mà đức Vua đang kê 
đầu trên lòng muốn đánh thức vua, vì thế nàng nhích người một 
chút để đánh thức. Không thấy người hầu nữ nào chung quanh, 
đức vua hỏi họ đã đi đâu, bà thứ phi tâu rằng họ đã đi nghe vị 
đạo sĩ thuyết pháp. Khi nghe nói vậy, đức vua lòng đầy ghen tị 
và cực kỳ giận dữ. Chộp vội thanh đoản kiếm, vua hét lớn lên 
rằng ta sẽ dạy cho vị đạo sĩ này một bài học, và lao người đi tìm 
vị đạo sĩ lừa đảo ấy. Đoán biết được sự giận dữ của đức vua, 
một trong những nàng hầu nữ rất thân cận với đức vua đã cố 
gắng giữ lấy thanh đoản kiếm của vua làm cho vua nguôi giận, 


57 



Sayadaw u Indaka 


nhưng cơn giận của vua không lăng xuông. Đôi diện với vị đạo 
sĩ, vua hỏi ông đang thuyết giảng cái gì, vị đạo sĩ trả lời rằng 
ông đang thuyết giảng pháp nhẫn nại. Nghe thế vua hỏi ông về 
ý nghĩa của pháp nhẫn nại. Vị đạo sĩ trả lời rằng nhẫn nại có 
nghĩa là người ta sẽ không nổi sân cho dù có bị người khác 
mắng chửi, xỉ vả, vu khống hay hành hạ. Vua nói rằng ông 
muốn thấy xem vị đạo sĩ thực sự có pháp nhẫn nại nhu vậy hay 
không, và lập tức vua kêu người đao phủ của vua đến. Khi 
người đao phủ đến, vua ra lệnh cho y tóm lấy vị đạo sĩ và đẩy 
ngài xuống đất. Vua ra lệnh cho ông dùng roi gai đánh vị đạo 
sĩ hai ngàn lần trên khắp toàn thân. 

Người đao phủ theo lệnh đức vua đánh đạo sĩ Khantivãdi 
hai ngàn roi. Sau khi nhận đủ hai ngàn roi gai, da vị đạo sĩ rách 
nát khắp toàn thân. Thịt ngài bị móc gai cắt vào đến bầm tím, 
và máu chảy ra ở nhiều nơi trên thân. Bạn có thể tưởng tượng 
là ngài phải chịu đau đớn biết chừng nào không? Không phạm 
vào bất kỳ sai lầm nào, nhưng ngài đã bị trừng phạt một cách 
dã man. Tuy nhiên, bất chấp đau đớn vị đạo sĩ vẫn không khởi 
tâm sân hận hoặc phê phán đức vua hay người đao phủ. Mặc dù 
có lý do chính đáng để giận dữ vị đạo sĩ vẫn kham nhẫn. Người 
hành tâm từ nên noi theo tấm gương của vị đạo sĩ này. 

Dù bị hành hạ khốc liệt nhu vậy, đạo sĩ vẫn không chết. 
Vì thế đức vua lại hỏi ngài đang dạy pháp gì. Một lần nữa vị 
đạo sĩ trả lời rằng ngài đang dạy pháp nhẫn nại. “Vua nghĩ nhẫn 
nại nằm ở trên da ta sao? Nhẫn nại không ở trên da, mà ở sâu 
trong tâm ta,” vị đạo sĩ điềm tĩnh nói. Cảm thấy bị xúc phạm 
trước câu trả lời này, vua Kalabu trở nên giận dữ hơn. Do sân 
hận áp đảo, vua ra lệnh cho người đao phủ chặt dứt hai tay của 
vị đạo sĩ, rồi hai chân, và cuối cùng cắt đứt cả mũi và tai của 
ngài. Người đao phủ theo lệnh của đức vua đã tàn nhẫn chặt đứt 


58 



Sayadaw u Indaka 


từng phần thân thể của ngài với chiếc rìu. Mồi lần một bộ phận 
bị chặt bỏ, đức vua lại hỏi vị đạo sĩ ngài đang dạy pháp gì. Và 
mỗi lần nhu vậy, vị đạo sĩ cũng trả lời rằng ngài đang dạy pháp 
nhẫn nại và rằng sự nhẫn nại này nằm ở tận sâu trong tâm của 
ngài. Quá điên tiết, cuối cùng vị vua hét lên, “Đồ đạo sĩ lừa đảo, 
hãy giữ lấy cái pháp nhẫn nại của nguơi và xem xem nó có ích 
lợi gì cho nguơi bây giờ không!” Rồi đức vua lấy chân đá vào 
ngực vị đạo sĩ, bỏ đi một cách khinh miệt.” Kh i vừa ra đến cổng 
vuờn, quả đất đã nuốt chửng vua Kalabu. Kinh nói rằng ông ta 
bị rơi thẳng vào địa ngục A-tỳ (Avici). 

Sau đó viên tể tuớng đi đến và xin đạo sĩ đừng tức giận 
với đức vua. Vị đạo sĩ trả lời nhu sau: 

“Cầu mong cho đức vua, 

nguời đã đả thuơng thân thể ta một cách độc ác, 

đuợc sống lâu. 

Một con nguời trong sạch nhu ta 

Không bao giờ xem những hành động ấy bằng sự thù 
nghịch. 

Hiện nay mồi nguời trong chúng ta đều có những kẻ thù, 
nhung chắc chắn họ không làm khổ chúng ta nhu cách vua 
Kalabu đã làm khổ vị đạo sĩ. Suốt cuộc thử thách này, đạo sĩ 
Khantivadi luôn nhẫn nại và không hề khởi tâm oán giận đối 
với vua Kalabu mặc dù những hành động của vị này là thực sự 
hèn hạ. Vì thế, là đệ tử Phật bạn cũng nên nhẫn nại và không 
oán giận, bạn có làm đuợc không? Bạn nên suy xét theo cách 
này, và sau khi đã loại bỏ đuợc sự sân hận đối với kẻ thù, bạn 


59 



Sayadaw u Indaka 


sẽ tiêp tục thực hành tâm từ. Tuy nhiên, nêu sau khi suy xét nhu 
vậy mà sân hận vẫn không biến mất, bạn nên suy xét đến đức 
nhẫn nại của Bồ Tát trong kiếp làm Dhammapala. 

Câu Chuyện về Dhammapala 

Thuở xua khi đức vua Mahapatapa là nguời cai trị xứ 
Ba-la-nại. Lúc bấy giờ, Đức Bồ-tát nhập thai trong lòng Hoàng 
Hậu Canda-devi. Sau khi sinh ra, ngài đuợc đặt tên là 
Dhammapala. Khi hoàng tử Dhammapala đuợc bảy tháng tuổi, 
một hôm hoàng hậu tắm cho ngài và cẩn thận mặc áo quần cho 
ngài. Mặc áo quần xong, hoàng hậu âu yếm vuốt ve và ôm 
hoàng nhi vào lòng. Trong lúc hoàng hậu đang âu yếm hoàng 
nhi nhu vậy thì tình cờ đức vua Mahapatapa đi vào phòng của 
bà. Hoàng hậu rất thích hoàng nhi bé bỏng của mình, nên dù đã 
nhìn thấy đức vua bà vẫn không đứng dậy ngay để nghinh đón 
đức vua. Vua nghĩ thầm, “Ngay cả bây giờ, hoàng tử còn bé mà 
hoàng hậu còn thích đến nhu vậy. Khi nó lớn thì sẽ nhu thế nào 
đây? Chắc chắn rằng nàng sẽ không quan tâm gì đến ta nữa, vì 
thế ta phải loại bỏ đứa bé này ngay tức thời.” Lập tức vua tức 
giận quay đi và trở lại ngai vàng. Sau đó vua triệu tập viên đao 
phủ đến và ra lệnh cho ông ta đi tới phòng hoàng hậu đem hoàng 
nhi Dhammapala đến đây. Biết đuợc đức vua đang tức giận với 
mình, hoàng hậu khóc lóc trong khi vẫn ôm chặt lấy hoàng nhi 
trong lòng. Tuy nhiên, những giọt nuớc mắt của bà không ngăn 
đuợc viên đao phủ phục tùng mệnh lệnh đức vua đang giằng 
lấy hoàng nhi Dhammapala trong lòng bà. Lo lắng, hoàng hậu 
Canda-Devi đuổi theo viên đao phủ đến bệ rồng. Viên đao phủ 
đặt hoàng nhi trên tấm thớt truớc mặt đức vua và nguời này 
ngay lập tức ra lệnh cho ông chặt đứt đôi tay của hoàng nhi bé 
bỏng. Quỳ trên hai đầu gối, hoàng hậu Canda-Devi van xin đức 
vua thay vì chặt tay hoàng nhi hãy chặt tay của bà. Bà khẩn cầu 


60 



Sayadaw u Indaka 


đức vua và nói rằng hoàng nhi không có tội tình gì cả và lỗi là 
hoàn toàn do bà mà thôi. Mặc dù hoàng hậu van xin và khẩn 
cầu không ngừng nhu vậy đức vua vẫn ra lệnh cho chặt đứt lìa 
đôi tay của đứa bé. Viên đao phủ vâng lệnh và tàn nhẫn chặt 
đứt đôi tay của hoàng tử Dhammapala mới bảy tháng tuổi với 
một chiếc rìu. Vì chiếc rìu rất bén nên đôi tay bé nhỏ liền rơi 
xuống giống nhu hai búp măng tơ trên sàn. Tuy nhiên, đức Bồ 
Tát hoàng nhi, không giận dữ hay than khóc, mà với tấm lòng 
kham nhẫn và ngập tràn từ ái, ngài chịu đựng sự đau đớn một 
cách nhẫn nại. 

Mẹ ngài vội vàng quỳ xuống, nhẹ nhàng nhặt lấy đôi tay 
bé nhỏ của ngài và ôm ghì vào lòng trong khi vẫn cay đắng than 
khóc. Sau đó đức vua ra lệnh cho chặt đứt đôi chân ngài. Một 
lần nữa Canda-Devi khẩn cầu cho sự vô tội của đứa con thơ 
trong vô vọng. Đôi chân bị cặt đứt. Sau khi đôi chân bị chặt đứt, 
vua ra lệnh cho viên đao phủ tiếp tục chặt đứt đầu ngài. Trong 
nỗi tuyệt vọng, nguời mẹ lại khẩn cầu đức vua, nhung đức vua 
không đoái hoài gì đến những lời khẩn cầu của bà. Bị đe dọa sẽ 
bị trừng phạt nghiêm khắc, viên đao phủ phải thi hành mệnh 
lệnh của Vua và chặt đứt đầu đứa bé. Ngay cả sau khi đã chặt 
đứt đầu và hoàng tử đã chết. Cơn tức giận của vua cũng không 
tan biến, vì thế ông ra lệnh cho viên đao phủ tung cái xác của 
hoàng nhi lên hu không và dùng luỡi dao bén khoét quanh thân 
ngài nhu thể đang làm một cái vòng hoa vậy. Tới mức đó, là sự 
độc ác của nguời cha hèn hạ. Chứng kiến những việc làm tàn 
nhẫn này, hoàng hậu Canda-Devi chỉ biết đấm ngực kêu than, 
và cuối cùng ngã xuống chết liền tại chỗ. Ngay khi hoàng hậu 
chết, vua Mahapatapa cũng từ ngai vàng rơi xuống sàn và lập 
tức quả đất mở ra nuốt ông vào lòng địa ngục A-tỳ. 

Trong suốt thời gian vua ch thực hiện những hành động 


61 



Sayadaw u Indaka 


ti tiện đầy hằn học này, Bồ-tát Dhammapala bé bỏng không hề 
khởi tâm oán giận. Ngay cả vào lúc chết, ngài cũng chết một 
cách kham nhẫn không chút hận thù trong tâm. Là những người 
hành thiền, là những đệ tử của Phật, chắc chắn chúng ta sẽ 
không có kẻ thù nào ác độc đến độ sẽ hành hạ chúng ta như 
cách đức vua đã hành hạ Dhammapala vậy. Đức Bồ-tát không 
hề khởi tâm sân hận ngay cả khi phải đương đầu với những 
hành động ti tiện khủng khiếp ấy; ngài chịu đựng sự đối xử tệ 
bạc này một cách kham nhẫn. Do đó, bạn có nên cố gắng sống 
nhẫn nại không khởi tâm nóng giận không? Nhờ suy xét theo 
cách này, bạn có thể đoạn trừ được bất cứ sự nóng giận nào mà 
bạn có thể có đối với kẻ thù và tiếp tục tu tập tâm từ. 

Lắng Dịu Sân Hận Bằng Xuy Xét và Phân Tích 

Nếu suy xét trên những phẩm chất xứng đáng của kham 
nhẫn như trên mà vẫn không lắng dịu được ngọn lửa sân, bạn 
nên thực hiện một sự suy xét theo lối phân tích. Điều này được 
làm theo cách nhu sau. Khi bạn đang hành thiền tâm từ và cảm 
thấy tức giận một người nào đó, bạn nên tự hỏi mình xem bạn 
đang giận cái gì hay đang giận ai. Có phải bạn đang tức giận 
với tóc trên đầu hắn ta hay lông trên người hắn ta? Có phải bạn 
tức giận với móng tay, móng chân hay răng của hắn ta? Có phải 
bạn đang tức giận với da của hắn ta? Có phải bạn tức giận với 
thịt hay gân của hắn ta? 

Cứ lần lượt nhu vậy, bạn có thể tự hỏi mình xem có phải 
bạn đang tức giận với địa đại (yếu tố đất) được tìm thấy trên tóc 
của hắn không? Có phải bạn đang tức giận với thủy đại, với hỏa 
đại, hay với phong đại? Cách khác là hỏi những câu hỏi này dựa 
trên năm uẩn (khandhas), mười hai xứ, mười tám giới nhu đã 
được đề cập trong Vi-diệu Pháp (Abhidhamma). Dựa trên các 


62 



Sayadaw u Indaka 


uẩn, chẳng hạn, bạn có thể tự hỏi mình xem có phải bạn đang 
tức giận với sắc, thọ, tưởng, hành, hay thức? Bạn cũng có thể 
tự hỏi xem có phải bạn đang tức giận với nhãn xứ 
(cakkhãyatanam), đó là con mắt, hay bạn đang tức giận với sắc 
xứ (rũpãyatanam), đó là màu sắc? Bạn đang tức giận với ý xứ 
(manãyatana)? Bạn đang tức giận với pháp xứ 
(dhammãyatana)? Hay bạn đang tức giận với nhãn giới (cakkhu 
dhãtu) hay với sắc giới (rũpa-dhãtu)? Bạn đang tức giận với 
nhãn thức giới (cakkhuvinnãụa dhãtu) hay với ý giới (mano 
dhãtu)? Hay bạn đang tức giận với pháp giới (dhamma dhãtu), 
hay với ý thức giới (manovinnãụa dhãtu)? 

Khi bạn phân tích như vậy, bạn sẽ nhận ra rằng không 
có gì vững chắc cho bạn sử dụng để giữ cái tâm sân này, cũng 
như trên hư không không có một bề mặt vững chắc nào để bạn 
có thể treo một bức tranh trên đó hay không có một chỗ dựa nào 
cho hạt cải trên đầu (cây) kim. Phân tích theo cách này, có khả 
năng bạn sẽ đoạn trừ được tâm sân, nhờ vậy bạn có thể tiếp tục 
với công việc tu tập tâm từ của mình. 

Nếu dùng phương pháp trên mà bạn vẫn không thể đoạn 
trừ được tâm sân, bạn nên suy xét và phân tích các đặc tính của 
danh (nãma) và sắc (rũpa) hay các hiện tượng tâm lý và vật lý. 
Tất cả các hiện tượng tâm vật lý hiện hữu chỉ trong một khoảnh 
khắc ngắn ngủi (sát-na) rồi biến mất. Trong thực tế, cái sai mà 
chúng ta nghĩ chúng ta đã trải nghiệm ấy chỉ là một khoảnh 
khắc xuất hiện của danh hay sắc vốn hiện hữu trong một sát-na 
ngắn ngủi và cái đó giờ đã hoàn toàn diệt và hoàn toàn biến mất. 
Vì thế, ngay lúc này đây cái ý nghĩ hay trạng thái tâm đặc biệt 
hay cái cảm thọ khó chịu khiến cho chúng ta đau khổ đó không 
còn hiện hữu nữa. Ngay chính khoảnh khắc ấy, chúng ta thực 
sự tức giận với danh - sắc nào của ‘kẻ thù’ khi mà danh - sắc 


63 



Sayadaw u Indaka 


vôn tạo ra đau khô (cho chúng ta) không còn hiện hữu nữa? 
Trong tiến trình đang diễn ra của danh-sắc mà chúng ta cho đó 
nhu kẻ thù của chúng ta, lúc này chỉ là những tiến trình danh- 
sắc hoàn toàn mới không làm tổn thuơng gì đến chúng ta bằng 
bất cứ cách nào. Do đó, chúng ta đang tức giận với hiện tuợng 
danh sách nào? Vì không có một danh-sắc hay hiện tuợng tâm 
vật lý nào thuờng hằng để có thể tạo thảnh cơ sở cho sự tức giận 
của chúng ta cả. Chúng ta nên suy xét theo cách nhu thế, và sau 
khi suy xét nếu sân hận lắng dịu và đuợc đoạn trừ, lúc đó chúng 
ta mới có thể tu tập tâm từ đến những kẻ thù của chúng ta. Hãy 
làm đi làm lại điều này nhiều lần cho đến khi chúng ta đắc thiền. 

Chúng ta nên hành thiền tâm từ cho: 

1. Bản thân chúng ta, 

2. Một nguời đáng kính, 

3. Một nguời rất thân và gần gũi với chúng ta, 

4. Một nguời không thân không thù hay nguời chỉ quen 
biết sơ sơ, 

5. Một nguời thù hay một nguời chúng ta căm ghét. 

Chúng ta cần tu tập tâm từ cho bản thân chúng ta, cho 
một nguời đáng kính, một nguời rất thân, một nguời không thân 
không thù, và một nguời thù không có sự phân biệt, giống nhu 
cách nuớc hòa với sữa, để cho không sữa hay nuớc nào có thể 
phân biệt đuợc hay tách rời khỏi nhau đuợc. Hành theo cách 
này, sẽ không còn những khác biệt hay khác nhau giữa chúng 
ta và nguời khác, hay giữa nguời chúng ta yêu mến và kẻ thù 
nữa. Cho đến lúc này chúng ta đã hành thiền tâm từ cho mỗi 
nguời một lần đuợc rồi. Khi cảm giác từ ái trở nên mạnh mẽ và 
chân thực, chúng ta cũng có thể tu tập tâm từ cho bất kỳ nguời 
nào thuộc bất kỳ nhóm nào trong năm nhóm kể trên bằng cách 
thoải mái pha trộn giữa các nhóm. Nhu thế nào? 

64 



Sayadaw u Indaka 


Chúng ta có thê tu tập tâm từ theo cách sau: 

“Cầu mong cho tôi đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình 

yên. 

Cầu mong cho nguời tôi yêu mến cũng đuợc khỏe mạnh, 
hạnh phúc và bình yên. 

Cầu mong cho tôi đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình 

yên. 

Cầu mong cho con nguời đáng kính của tôi cũng đuợc 
khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 

Cầu mong cho tôi đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình 

yên. 

Cầu mong cho kẻ thù của tôi cũng đuợc khỏe mạnh, 
hạnh phúc và bình yên. 

Cầu mong cho tôi đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình 

yên 


Cầu mong cho nguời không thuong không ghét của tôi 
cũng đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. 


Cầu mong cho tôi đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình 

yên 


Cầu mong cho nguời tôi yêu mến, nguời tôi kính trọng, 
kẻ thù của tôi, và nguời không thuong không ghét của tôi, tất 
cả đều đuợc đuợc khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên.” 


65 



Sayadaw u Indaka 


Tu Tập Tâm Từ Không Phân Biệt 

Chúng ta hãy tưởng tượng bốn loại người sau đang ngồi 
với nhau: người đang hành tâm từ (tức chúng ta), người chúng 
ta yêu mến, người không thương không ghét, và người thù. 
Thình lình một bọn cướp xuất hiện và nói rằng chúng muốn cắt 
cổ một trong bốn người này để lấy máu cúng dường cho các 
‘thần linh’ theo truyền thống Miến Điện. Vì thế chúng yêu cầu 
nộp một người trong nhóm. Bây giờ, nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ 
đi với họ và để ba người kia lại, hoặc nếu bạn nghĩ họ hãy đem 
người bạn yêu mến đi và để kẻ thù lại, hoặc hãy đem kẻ thù đi 
và để người bạn yêu mến lại, thì tất cả những kịch bản này cho 
thấy rằng bạn vẫn chưa thảnh tựu được tâm từ không phân biệt. 
Đây vẫn không phải là cách sữa hòa với nước. Chú giải của bộ 
Thanh Tịnh Đạo nói rằng nếu chúng ta không muốn nộp bất cứ 
người nào trong bốn người này cho bọn cướp và có cùng một 
ước nguyện cho cả bốn người này được khỏe mạnh, hạnh phúc 
và bình yên, chúng ta đã hoàn toàn làm chủ được việc thực hành 
tâm từ của mình. Đây là pháp hành tâm từ đích thực không có 
bất kỳ sự phân biệt nào; kết quả là chúng ta đã trở thảnh người 
thành thạo đúng mực trong pháp hành tâm từ này. 

Từ Hành Tâm Từ Không Xác Định Đến Hành Tâm 
Từ Xác Định 

Sau khi hành xong cách này, chúng ta mở rộng khu vực 
chúng ta rải tâm từ ra dần dần bằng cách hướng nó đến một gia 
đình đang sống trong căn nhà của họ, rồi đến vùng ngoại ô, ngôi 
làng, tỉnh thành, bang và đất nước nơi chúng ta sống. Ke tiếp 
chúng ta tập trung tâm vào tất cả chúng sanh trên thế gian và tu 
tập tâm từ đến họ. Khi chúng ta hành theo cách này, tâm từ đã 
chuyển từ xác định (odissa mettã) với sự phân chia thảnh từng 


66 



Sayadaw u Indaka 


nhóm khác nhau sang tâm từ không xác định (anodissa mettã) 
ở đây hoàn toàn không còn bất kỳ sự phân chia nào nữa. Hoặc 
chúng ta cũng có thể dùng cách rải tâm từ theo phương hướng, 
bắt đầu với hướng đông (puratthima) rồi cứ tiếp tục như vậy 
cho đủ mười hướng (disaparana mettã) và cuối cùng tu tập tâm 
từ đến tất cả chúng sanh trong thế gian. Hành cách này, chúng 
ta cũng có thể chuyển từ tâm từ xác định (odissa mettã) sang 
tâm từ không xác định (anodissa mettã). Phương pháp thứ hai 
này được xem là tốt hơn. 

8. Những Lợi ích Của Tâm Từ 

Khi chúng ta hành thiền tâm từ theo những hướng dẫn ở 
trên, cảm giác từ ái trở nên mạnh mẽ, và tâm người đang hành 
thiền tâm từ sẽ hoàn toàn mát mẻ. Lúc đó tâm sẽ tràn đầy hỷ 
lạc, thanh thản, bình yên và tĩnh lặng. Khi tâm bình yên, trái tim 
— chỗ nương của tâm, được bao phủ với tâm từ, cũng trở nên 
trong sáng và bình yên. Dần dần toàn thân sẽ được thấm đẫm 
với sự mát mẻ như kết quả của tâm từ này. về bản chất, toàn 
thân trở thảnh một nơi cư trú bé nhỏ rất ư là bình yên. 

Nhờ thực hành tâm từ, chúng ta sẽ rơi vào giấc ngủ trong 
an lạc và thức dậy trong an lạc; chúng ta sẽ có những giấc mơ 
dịu dàng. Nhìn vào khuôn mặt chúng ta hoặc nghe giọng nói 
của chúng ta, người khác sẽ thương yêu và cảm thấy hòa họp 
được liền với chúng ta. Chúng ta sẽ được các hàng chư thiên và 
phạm thiên yêu mến và bảo vệ. Các loại vũ khí, lửa, hay thuốc 
độc không làm hại được chúng ta. Tâm chúng ta sẽ được an 
tịnh, vững vàng và khuôn mặt chúng ta sẽ luôn sáng sủa, vui 
tươi. Chúng ta sẽ chết với một cái tâm trong sáng, tịnh lạc và 
bình yên. Chúng ta sẽ được tái sanh vào cõi Phạm thiên sau khi 
chết. Do nhờ thực hành tâm từ, chúng ta sẽ không có ái dục và 
sự sân hận của chúng ta cũng sẽ biến mất. Chúng ta sẽ không 


67 



Sayadaw u Indaka 


có tâm ghen tị và bỏn xẻn. Những trang thái tâm lo lăng, khát 
khao, bối rối, ưu sầu và muốn khóc sẽ không sanh. Như kết quả 
của việc hành tâm từ, chúng ta sẽ thoát khỏi những hiểm nguy 
và lúc nào cũng gặp sự bình yên. Người ghét sẽ bắt đầu yêu 
thương chúng ta, người nói xấu sẽ bắt đầu khen ngợi chúng ta, 
người hay chửi thề sẽ bắt đầu nói lời tử tế với chúng ta, và kẻ 
thù sẽ trở thảnh bạn của chúng ta. 

Như kết quả của việc hành tâm từ, chúng ta sẽ thảnh 
công trong việc kinh doanh và vượt qua những khó khăn, trở 
ngại. Chúng ta sẽ thành tựu những gì chúng ta muốn thành tựu, 
và mọi việc sẽ xảy ra theo ý muốn của chúng ta. Do nhờ thực 
hành tâm từ chúng ta sẽ nhận được sự yêu thưong, quý mến và 
trung thảnh của người khác. Chúng ta sẽ có được niềm tin và 
sự kính trọng của người khác. Nhờ thực hành tâm từ, lửa, nước 
nóng, dầu sôi sẽ trở nên mát lạnh giống nhu nước suối mát mẻ. 
Thuốc độc sẽ trở thảnh phấn ong và thức ăn của chư thiên. Gậy 
gộc, đao kiếm, súng đạn và các loại khí giới gây chết người sẽ 
biến thảnh những nụ hoa nhài thơm ngát với người hành thiền 
tâm từ. 


Dưới đây là tóm tắt mười một lợi ích của thiền tâm 
từ: 


Người hành tâm từ sẽ: 

1. Ngủ một cách an vui 

2. Thức dậy một cách an vui 

3. Không có những ác mộng 

4. Được loài người yêu mến 

5. Được phi nhân yêu mến 

6. Chư thiên bảo vệ 


68 



Sayadaw u Indaka 

7. Được bảo vệ khỏi những nguy hiểm do lửa, các loại 
vũ khí và thuốc độc gây ra. 

8. Tâm dễ tập trung (dễ có định) 

9. Nét mặt trong sáng và thanh thản 

10. Vào lúc chết tâm không tán loạn 

1 l.Neu chưa đắc A-la-hán, họ sẽ được tái sanh vào cõi 
Phạm Thiên. 

Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ những lợi ích này để 
được uống và tắm tẩy với nước mát của tâm từ cho dù chúng ta 
ở nhà hay ở bất cứ nơi nào khác nhu làng mạc, đô thị, tiểu bang 
hay quốc gia, thậm chí trên cả thế giới. Chỉ lúc đó cuộc sống 
gia đình mới trở nên bình yên, và chỉ lúc đó mới có sự bình yên 
trong làng mạc, phố phường, đô thị, tiểu bang, quốc gia hay thế 
giới. 


ở một số gia đình, các thành viên trong đó không biết 
rải tâm từ cho chính mình hoặc không biết uống nước trong mát 
của tâm từ. Mặc dù họ có thể giàu có, họ vẫn phải chịu đựng 
nhiều khổ tâm do những cuộc cãi nhau, đánh nhau của các thành 
viên trong gia đình gây ra. Khi có những cuộc cãi nhau, đánh 
nhau trong khu vực, trong làng mạc, tỉnh thành hay những cuộc 
chiến tranh giữa các quốc gia liệu chúng ta có thể nói rằng ở đó 
thực sự có hòa bình không? Chúng ta có thể nói đây là tiến bộ 
được không? Cuộc sống con người có còn chút ý nghĩa nào khi 
chúng ta phải lo lắng, sợ hãi cả ngày lẫn đêm không? Một cuộc 
sống đầy những âu lo, sầu khổ và phiền muộn như vậy hoàn 
toàn không có chút giá trị gì cả. Vì lý do này, mọi gia đình và 
mọi người trên thế gian cũng như bất kỳ chúng sanh nào muốn 
sống với một tâm hồn bình yên và một thân thể khỏe mạnh cần 
phải dập tắt con khát của mình với dòng nước dịu mát của tâm 
từ. 


69 



Sayadaw u Indaka 

9. Đi Vào Bóng Mát Của Tâm Từ Để Tìm Sự Giải Thoát 

Khổ 

Nơi nương tựa mà người hành thiền tâm từ kinh nghiệm 
cũng giống như chỗ nghỉ ngơi thú vị được trải nghiệm dưới 
bóng mát êm dịu của một cội cây lớn vậy. Thử tưởng tượng một 
cội cây như thế bên vệ đường với một thảm cỏ xanh mát bên 
dưới, ở đây ánh sáng mặt trời không thể chọc thủng qua bóng 
mát của nó được. Đó chẳng phải là nơi mát mẻ và thanh bình 
sao? Chẳng phải những khách lữ hành tình cờ được nghỉ ở đó 
đều cảm thấy mát mẻ, hài lòng, hạnh phúc và bình yên đó sao? 
Cảm thấy mãn nguyện như vậy họ không thể đè nén được 
những ý nghĩ thú vị ấy mà phải tìm cách bộc lộ ra, “ôi, bình 
yên làm sao! De chịu làm sao!” Tương tự, chúng ta có thế cảm 
nhận được sự bình yên và mãn nguyện giống như vậy khi chúng 
ta bước vào bóng mát của tâm từ. 

Chuyện Trưởng Lão Visakha 

Thời Đức Phật có một vị Trưởng Lão tên là Visakha. Vị 
Trưởng Lão này luôn luôn tu tập tâm từ. Ngài dành bốn tháng 
ở chồ này, bốn tháng ở chồ khác, vì thế trong một năm ngài 
phải di chuyển đến ba địa phương khác nhau. Mỗi khi đến một 
nơi ở mới, việc đầu tiên của ngài là tu tập tâm từ đến những 
chúng sanh sống quanh đó và rồi đến tất cả các chúng sanh. Một 
hôm, ngài tự nhủ, “Ta sẽ song ở đây trong bon tháng, và trong 
bon tháng này ta sẽ hành thiền tâm từ. ” Và ngài đã tu tập tâm 
từ trong khi đi, đứng, ngồi và nằm. Nói chung suốt những giờ 
thức của ngài, ngài luôn luôn sống với tâm từ. Khi Trưởng Lão 
Visakha hành thiền theo cách này, sức mạnh tâm từ của ngài 
phát ra khắp cả quả núi và tất cả những chúng sanh sống trong 
khu vực đó đều cảm nhận được sự bình yên và thanh thản, ở 
đây không có những cuộc đánh nhau hay tranh cãi nhau, mọi 

70 



Sayadaw u Indaka 

người đều sống với nhau trong tinh thần hòa hợp. Ngài đã trải 
qua bốn tháng an trú tâm từ như vậy. 

Một hôm, trong khi đang đi kinh hành, Trưởng Lão suy 
xét thấy rằng bốn tháng ở núi này đã trôi qua rất bình yên, vì 
vậy ngài quyết định ngày mai sẽ di chuyển đến một nơi khác. 
Ngay lúc ấy ngài nghe thấy tiếng khóc thổn thức ở kế bên. 

Ngài hỏi, “Ai đang khóc đấy?” 

“Đó là con, thưa ngài”, một vị Thọ Thần sống trên cây 
Manila ở cuối con đường kinh hành nói. 

Ngài hỏi lại, “Tại sao ngươi khóc như vậy?” 

Vị Thọ Thần trả lời, “Bởi vì ngày mai ngài sẽ rời đi một 
nơi khác ạ.” 

“Phải, đúng thế thật. Nhưng tại sao việc ta ra đi lại làm 
phiền ngươi?” 

“Thực sự, nó có liên quan đến con, thưa ngài. Bạch 
Trưởng Lão, vì ngài đã tu tập tâm từ ở trên núi này, tất cả chư 
thiên và các hàng chúng sanh khác sống trong bóng mát tâm từ 
của ngài được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Chúng con 
đã sống trong sự hòa họp với nhau, không phải chịu khổ vì 
những cuộc đánh nhau và cãi nhau nhu trước. Không có hiểm 
nguy nào có thể làm giảm bớt hạnh phúc của chúng con hay 
hủy diệt sự bình yên của chúng con. Tuy nhiên, nếu ngài đi, 
chúng con sẽ chịu khổ trở lại. Đó là lý do vì sao tâm con bất an 
và tại sao con lại khóc,” vị Thọ Thần trả lời. 

Nghe điều này, vị Trưởng Lão trả lời: “Nếu nhu ta ở đây 


71 



Sayadaw u Indaka 


mà các chúng sanh được sông một cách bình yên, hạnh phúc và 
hòa họp, thời ta sẽ hoan hỷ ở lại thêm bốn tháng nữa.” 

Nghe Trưởng Lão nói như vậy, vị Thọ Thần rất vui 
mừng và thế là vị Trưởng Lão đã ở lại đó thêm bốn tháng nữa 
để hiến mình cho việc thực hành thiền tâm từ. 

Bốn tháng kế tiếp trôi qua, một buổi chiều vị Trưởng 
Lão nghĩ, “Giờ đây bốn tháng nữa đã trôi qua. Ngày mai ta sẽ 
đi đến một nơi khác.” Ngay tối hôm đó, vị Thọ Thần xuất hiện 
và lại thỉnh cầu ngài ở lại. Sau khi nghe lời thỉnh cầu chân thảnh 
này, một lần nữa ngài đã ở lại thêm bốn tháng khác. Cứ nhu 
vậy, sau mỗi lần thỉnh cầu của vị Thọ Thần ngài lại ở lại thêm 
bốn tháng, rồi bốn tháng khác ... cho tới khi ngài nhập vô dư 
niết bàn (parinibbãna) ngay tại chính quả núi ấy. 

Khi tâm từ của người hành thiền trở nên mạnh mẽ và đầy 
năng lực nó sẽ tạo ra sự khỏe mạnh của thân và tâm tương xứng 
với sức mạnh của tâm từ. Mặt khác nó còn ngăn ngừa được 
những sự nguy hiểm và tai hại cho người hành thiền và cho tất 
cả chúng sinh sống gần đó. Đây là sức mạnh đạo đức của tâm 
từ. Như vậy, rõ ràng bóng mát của tâm từ thậm chí có thể bình 
yên hơn bóng mát của một cội cây trong rừng hay trên núi. Câu 
chuyện được trích ra từ kinh điển này minh họa cho chúng ta 
thấy một người hành thiền tâm từ được các hàng chư thiên yêu 
quý như thế nào. 

Chuyện Roja Malla 

Tâm từ cũng có thể được so sánh với nước thanh trong, 
mát mẻ. Khi một người được rưới những giọt nước trong mát 
lên người sẽ cảm thấy rất bình yên và mát mẻ bởi vì tất cả mọi 
sự nóng bức đã biến mất. Tương tự như vậy, mọi hữu tình chúng 

72 



Sayadaw u Indaka 


sanh khi tiêp xúc với người hành thiên mà tâm từ của họ lan tỏa 
quanh họ chắc chắn sẽ kinh nhiệm được sự bình yên và an lạc 
cả ở thân lẫn tâm trong mối liên hệ với sức mạnh của tâm từ 
người ấy tỏa ra bởi vì sức nóng của những cảm xúc nóng bỏng 
đã bị dập tắt. 

Một thời, Đức Phật đang du hành từ Apana đến Kusinara 
cùng với nhóm hai trăm năm chục vị Tỳ-kheo. Tin đồn về cuộc 
du hành của ngài nhanh chóng được truyền đến các quan lại và 
viên chức của vương tộc Malla. Sau khi nghe tin, họ đã có một 
cuộc họp. Vì Đức Phật và đoàn tùy tùng của ngài sắp đến 
Kusinara, họ muốn tổ chức đón rước ngài, nhưng không biết 
phải làm điều đó nhu thế nào. Họ nghĩ rằng mọi người nên đến 
để đón Đức Phật và tăng đoàn của ngài, vì thế tại cuộc họp họ 
quyết định rằng nếu ai không đến sẽ bị phạt năm trăm đồng tiền 
vàng. Vì lý do này mà tất cả các quan lại và viên chức của 
vương tộc Malla đều bị hò hét phải đi cung đón Đức Phật và 
chư tăng. 


Trong đám đông đi tiếp đón hôm ấy có một vị quan tên 
là Roja Malla. Anh ta là người giàu có, xuất thân từ một gia 
đình hiền lương và có uy quyền. Anh cũng từng là bạn của Tôn 
giả Anandã thời thơ ấu. Ngay khi nhìn thấy Tôn giả Anandã, 
anh liền tiến lại gần và cúi đầu chào. Khi anh ta còn đang cúi 
đầu, Tôn giả Anandã nồng nhiệt chúc mừng, “Này bạn thân 
Roja, tôi rất hoan hỷ khi thấy anh đến đây đế đón rước Đức 
Phật và các đệ tử của ngài. Việc làm này sẽ đem lại cho anh 
thật nhiều phước báu. ” Roja, lúc đó đang bị thiêu đốt với ngọn 
lửa sân hận và kiêu mạn, đã trả lời, “Thưa huynh, không phải 
vì tôn kỉnh Phật, Pháp, Tăng mà tôi tới đây đế đón Đức Phật 


73 



Sayadaw u Indaka 


mà vì tôi sợ bị phạt đó thôi. ” Nghe vậy Tôn giả Anandã tự nhủ 
tại sao anh ta lại thốt ra những lời tội lỗi như vậy chứ, và ngài 
cảm thấy rất buồn. Một lát sau, Tôn giả đi đến Đức Phật và kể 
lại sự việc cho ngài nghe, “Bạch Đức Thế Tôn, Roja — bạn con, 
là một nhà giàu, có nhiều ảnh hưởng và nhiều thân quyến. Neu 
một người như thế có lòng tôn kỉnh Giáo Pháp (sasana), chắc 
chan sẽ rất lợi ích cho giáo pháp. Vì vậy, bạch Đức Thế Tôn, 
xin ngài hãy làm một điều gì đó đế khiến cho Roja Malla biết 
tôn trọng giáo pháp. ” 

Nghe lời thỉnh cầu này, Đức Phật trả lời, “Này Anandã, 
không khó đế làm cho Roja biết tôn trọng Giáo Pháp đâu. ” Rồi 
Đức Phật rút dòng nước mát tâm từ mà ngài đang rải trên vô 
lượng chúng sanh và rưới nó trên một mình Roja. Khi Roja bị 
tẩm ướt với dòng nước mát của tâm từ này, amh ta cảm thấy 
mát mẻ và tất cả những ngọn lửa của sân hận và kiêu căng tự 
phụ vốn đang thiêu đốt trong tâm anh hoàn toàn bị dập tắt, vì 
thế tâm anh ta trở nên thanh thản và bình yên, trái tim anh ta 
cũng trở nên mềm mại và dịu dàng. 

Kết quả là, Roja không làm sao có thể ở lại đó mà không 
đảnh lễ Đức Phật, thế rồi gặp ai anh cũng hỏi, “Đức Phật đang 
ở đâu?” “Ngài đang trú ngụ ở nhà nào? Nhất định phải tìm cho 
đến khi thấy được Đức Phật, anh lùng sục khắp nơi giống như 
bò mẹ đi tìm bê con thất lạc của mình vậy. Cuối cùng, một vị 
Tỳ-kheo nọ chỉ cho anh chỗ Đức Phật đang ở, nhờ vậy anh có 
thể đến đảnh lễ Đức Phật và nghe pháp. Sau khi nghe pháp 
xong, anh trở nên rất mực cung kính Đức Phật, và trở thảnh một 
vị đại hộ pháp cho giáo pháp của Đức Thế Tôn. Xét cho cùng, 
chẳng phải nhờ sức mạnh của tâm từ mà Roja, người từng bị 
thiêu đốt bởi sân hận và kiêu mạn không biết tôn kính giáo pháp 
là gì, đã trở thảnh một con người vui vẻ, bình yên cũng như một 


74 



Sayadaw u Indaka 


người đàn tín hộ trì giáo pháp đó sao? Do nhờ đức của tâm từ, 
cảm giác bình yên mát mẻ này trở nên mạnh mẽ hơn, tồn tại lâu 
hơn những cảm giác xuất phát từ nước mát chúng ta uống vậy. 

Khi tôi còn học tại Tu Viện Mahãgandhayon ở 
Amarapura, có rất nhiều thiện tín hộ pháp từ mọi miền đất nước 
đến thăm. Một số trong họ đến vì con trai họ là sa-di hay Tỳ- 
kheo ở đây; số khác vì muốn cúng dường tứ sự; số khác đến vì 
tiếng đồn tốt đẹp của tu viện, về môi trường dễ chịu của nó, về 
giới luật nghiêm túc, và về tính liêm khiết của các vị sư ở đó. 
Như ngạn ngữ nói, ‘Gió đưa hương bay đi, trong khi người đưa 
tin đến người khác’ là vậy^. Rất thường khi tôi được nghe những 
người đến đây, vì lý do này hay lý do khác, nói với nhau rằng, 
“Từ lúc bước vào tu viện này, lòng tôi cảm thay rất bình yên. 
Dường như các vị Sãyadaw và quỷ sư ở đây đã rải tâm từ 
khắp tu viện này vậy. ” 

Thực tế là, chính Sãyadaw trụ trì tu viện đã hành thiền 
tâm từ, và mỗi sáng các vị sư ở đây cũng vậy, sau khi nghe 
những lợi ích của thiền tâm từ, được khuyến khích hãy tận dụng 
mọi cơ hội để hành pháp môn này. Vì thế, bất cứ khi nào có 
thời gian các vị đều thực hành thiền tâm từ theo ước nguyện của 
Sayadaw. Họ thường hành thiền tâm từ ít nhất hai lần một ngày, 
một vào buổi sáng và một vào chiều tối trong giờ tụng kinh. Họ 
hành theo cách sau: 

1. Cầu mong cho tất cả mọi người và tất cả hữu tình 
chúng sinh đang sống trong hướng đông được thoát 
khỏi những điều hiểm nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và 


^ Nguyên vãn: ‘The wind carry the scent of the flowers while person carry the 
news of the other people” 


75 



Sayadaw u Indaka 


bình yên. 

2. Cầu mong cho tất cả mọi người và tất cả hữu tình 
chúng sinh đang sống trong hướng đông nam được 
thoát khỏi những điều hiểm nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và 
bình yên. 

3. Cầu mong cho tất cả mọi người và tất cả hữu tình 
chúng sinh đang sống trong hướng nam được thoát 
khỏi những điều hiểm nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và 
bình yên. 

4. Cầu mong cho tất cả mọi người và tất cả hữu tình 
chúng sinh đang sống trong hướng tây nam được 
thoát khỏi những điều hiểm nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và 
bình yên. 

5. Cầu mong cho tất cả mọi người và tất cả hữu tình 
chúng sinh đang sống trong hướng tây được thoát 
khỏi những điều hiểm nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và 
bình yên. 

6. Cầu mong cho tất cả mọi người và tấ cả hữu tình 
chúng sinh đang sống trong hướng tây bắc được 
thoát khỏi những điều hiểm nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và 


76 



Sayadaw u Indaka 


bình yên. 

7. Cầu mong cho tất cả mọi người và tất cả hữu tình 
chúng sinh đang sống trong hướng bắc được thoát 
khỏi những điều hiểm nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và 
bình yên. 

8. Cầu mong cho tất cả mọi người và tất cả hữu tình 
chúng sinh đang sống trong hướng đông bắc được 
thoát khỏi những điều hiểm nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và 
bình yên. 

9. Cầu mong cho tất cả mọi người và tất cả hữu tình 
chúng sinh đang sống trong hướng đông được thoát 
khỏi những điều hiểm nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và 
bình yên. 

10. Cầu mong cho tất cả mọi người và tất cả hữu tình 
chúng sinh đang sống trong hướng trên được thoát 
khỏi những điều hiểm nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và 
bình yên. 

11. Cầu mong cho tất cả mọi người và tất cả hữu tình 
chúng sinh đang sống trong hướng dưới được thoát 
khỏi những điều hiểm nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và 


77 



Sayadaw u Indaka 


bình yên. 

Nhờ hành theo cách này, sự mát mẻ của tâm từ lan tỏa 
khắp toàn bộ tu viện, đến hướng đông, đến hướng tây, đến 
hướng nam, và hướng bắc cũng như hướng trên và hướng dưới. 
Có lẽ do sự mát mẻ của tâm từ mà tâm những thiện tín tới đây 
mới trở nên bình yên như vậy. 

Ngài Sãyadaw ở Tu Viện Mahagandhayon, tác giả nổi 
tiếng của các bộ phụ chú giải, dường như luôn luôn hành pháp 
môn niệm Ân Đức Phật (Buddhanussati) và thiền tâm từ 
(mettã). Có thể điều này là thực vì hầu như mỗi lần giáo giới 
các vị sư và cư sĩ ngài thường khuyến khích họ nên hành thiền 
tâm từ và niệm ân đức Phật. 

Năm 1970, nhóm một trăm vị sư từ Tu Viện 
Mahagandhayon được mời đi dự một buổi lễ trai tăng tại cổng 
thành phía tây của cố đô Mandalay. Trước hôm đi dự lễ một 
ngày, tại buổi họp sáng thường lệ Sayadaw đã cảnh báo các vị 
sư “Ngày mai một trăm vị sư được mời đi dự lễ trai tăng tại 
cổng thành phía tây của cố đô Mandalay. Vì thế, các vị trưởng 
lão sẽ chọn những vị Tỳ-kheo và sa-di để đi dự buổi lễ ấy. 
Những vị sư được chọn phải là những vị sư biết khéo cư xử, để 
xứng đáng với sự cung kính của thí chủ. Trước khi tham dự 
buổi lễ, quý sư nên hành thiền tâm từ. Neu quý sư thọ nhận của 
cúng dường này khi đang hành thiền tâm từ, thí chủ sẽ được 
nhiều lợi ích hon. Khi quý sư thọ dụng của cúng dường này với 
tâm từ cũng vậy, thí chủ sẽ được nhiều lợi ích hon, vì việc thọ 
dụng của quý sư không có lầm lồi. 

Đối với tôi, việc hành thiền tâm từ này đã trở thành một 
thói quen. Có thể nói nó đã trở thành thói quen từ khi tôi còn là 
một Sa-di. Neu tôi được mời đi đến một nơi nào đó, tôi thường 

78 



Sayadaw u Indaka 


hành thiên tâm từ khoảng một hoặc hai ngày trước khi đi. Tôi 
rải tâm từ cho những người sống ở những nơi trên con đường 
tôi sẽ đi và cho những người ở nơi tôi sẽ đến, cũng như cho 
những người có thể đến tham dự buổi thuyết pháp của tôi. Cũng 
vậy, trong khi đi trên đường, Tôi luôn hành thiền tâm từ. Đây 
là một thói quen đi đường với tâm từ của tôi. Tôi thường nói 
năng và hành động với tâm từ tận sâu trong thâm tâm tôi. Mọi 
người cũng nên tập thói quen này. Khi bạn tu tập tâm từ, bạn 
phải tu tập một cách thực lòng, như vậy tâm từ ấy mới là tâm 
từ thực. Neu ý định của bạn không chân thật, bạn không nên cố 
gắng tu tập tâm từ làm gì. Vì thế, bạn phải chắc chắn rằng ý 
định tu tập của bạn là chính trực, để cho tâm từ của bạn là tâm 
từ đích thực. 

Hàng ngày, khi đi khất thực ở Pakkokku, tôi có thói quen 
hành thiền tâm từ cho những người đang đi trên đường và trong 
những căn nhà lân cận. Ngay cái ngày đầu tiên tôi đi khất thực, 
sau khi đã hành thiền tâm từ, gia đình sống ở căn nhà đầu tiên 
đã cúng dường cho tôi cơm và món cà-ry. Khi họ bỏ thức ăn 
vào bát của tôi, tôi cảm thấy rất vui. Liệu đây có phải là do tâm 
từ của tôi mạnh mẽ đến vậy không? Dù sao chăng nữa, tôi cũng 
cảm thấy kinh ngạc bởi sức mạnh của tâm từ. Thế là, ngày hôm 
sau tôi lại tiếp tục hành thiền tâm từ trước khi đi khất thực. Tuy 
nhiên, những ngày sau đó ở nhà này họ không cúng dường cơm 
và cà-ry nữa. Vì thế, tôi tự hỏi tại sao họ lại không cúng dường 
cơm cà-ry nhu trước nữa mặc dù tôi vẫn đang hành thiền tâm 
từ? Sau đó tôi nhận ra rằng tâm từ của tôi không trong sạch và 
chân thực. Thay vì ước nguyện cho thí chủ của tôi được khỏe 
mạnh và an vui, thì ước muốn nhận được thêm món cơm và cà- 
ry ngon lảnh đã chiếm hữu tâm tôi. Mettã hay tâm từ có nghĩa 
là ước mong cho người khác được an vui hạnh phúc đích thực. 
Nó là cho người khác chứ không phải cho bản thân mình. Đặc 


79 



Sayadaw u Indaka 


tính của tâm từ là thuân khiêt và chân thực; chỉ khi có những 
đặc tính này nó mới được xem là tâm từ thực. Khi tâm từ không 
thực, nó chỉ quan tâm chăm sóc cho bản thân mà thôi. Tâm từ 
kiểu này cũng giống như câu nói, ‘Hãy để cho người khác chịu 
khổ, miễn ta khỏe là được’ Vì lý do đó, khi hành thiền tâm từ, 
bạn nên hành cho những chúng sanh khác với một ước nguyện 
thuần khiết và chân thực mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh 
phúc và bình yên. Loại tâm từ này là một khí cụ rất hiệu quả 
đưa đến sự thành công trong mọi phương diện của cuộc sống. 

Mọi gia đình, mọi người thầy, mọi người học trò, mọi 
thị dân, mọi thôn dân, và mọi người sống trên quả đất này có 
Mettã trong tâm sẽ không bao giờ bị khổ tâm; thân họ sẽ không 
cảm thấy mệt mỏi, và họ sẽ không gặp bất cứ khó khăn hay 
chướng ngại nào trong công việc họ đã nhận làm. Họ sẽ không 
gặp cảnh chia lìa nhau mà sẽ sống với nhau trong sự hòa hợp 
như nước với sữa. Nhờ sống với nhau một cách hòa họp, họ sẽ 
cảm nhận được sự bình yên. Nhờ thực hiện những công việc 
của mình một cách hòa họp, những công việc của họ sẽ được 
thành công. Mỗi người trong chúng ta ai cũng mong mỏi, khao 
khát và hy vọng được gặp một ‘người có tâm từ’ như vậy. Một 
cái tâm chứa đầy từ ái là một cái tâm bình yên, trong sáng, vui 
vẻ, thanh thản, mềm dịu và tế nhị. Khi bạn phải nói hay phải 
khuyên răn một người nào đó, bạn nên nói với một tấm lòng 
đầy từ ái, để cho những người nghe giọng nói của bạn sẽ được 
nghe những âm thanh dễ chịu và cảm thấy vui vẻ, bình yên. Lúc 
đó mọi người sẽ sẵn lòng và trân trọng nghe theo lời khuyên 
hay những chỉ dẫn của bạn. Đây gọi là khẩu nghiệp từ hòa 
(mettã vacĩ-kamma). Neu gặp một vấn đề nào đó cần phải có 
sự giúp đỡ của bạn, bạn hãy làm công việc ấy với tâm từ, thực 
hiện công việc với tâm từ và giúp người với tâm từ. 


80 



Sayadaw u Indaka 


Nhờ hành động theo cách đó, bạn sẽ thảnh công trong 
mọi công việc bạn làm. Đây gọi là thân nghiệp từ hòa (mettã 
kãya-kamma). “Mọi người đều yêu quý, kính trọng, và tín 
nhiệm một người có tâm từ như vậy. Một người có mettã trong 
tâm sẽ luôn được mọi người nhớ tưởng đến. Có lẽ không thể 
nói hết được những cảm xúc biết ơn đối với một người có tâm 
từ, và ngôn từ của bạn có thể không bao giờ đủ để nói về những 
đức đáng ngưỡng mộ của một người như vậy.” Với lời dạy này, 
Mahãgandhayon Sayãdaw đã kết thúc bài pháp thoại buổi sáng 
về việc thực hành tâm từ. 

Tháng Giêng năm 1995, Chanmyay Sayãdaw (Sayãdaw 
Ashỉn danakabhivamsa) đã hướng dẫn một khóa thiền tâm từ 
bảy ngày ở Chiang Mai, Thái Lan. Khóa thiền diễn ra trên khu 
đất nghỉ mát rộng khoảng 2 mẫu của một người đàn ông giàu 
có. Khu đất nằm trên một ngọn đồi khá cao cách Chiang Mai 
hai dặm về phía bắc. Có một tòa nhả lớn chứa được khoảng 100 
thiền sinh và hai căn nhà, mỗi căn đủ chỗ cho hai mươi thiền 
sinh nữ cũng như một căn nhà khác dành cho mười lăm thiền 
sinh nam. Dành cho Sayãdaw là một căn nhà gỗ cao cấp với hai 
phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh và nhà tắm. Bên 
kia thung lũng hẹp chạy xuống dưới chân đồi là phòng ăn được 
trang bị đầy đủ tiện nghi, ở Thái, khu nghỉ dưỡng này được gọi 
là ‘Bann Por’, và tên của chủ nhân đó là Khun Nongnad 
Penchad. Nhìn qua khu đất, các thiền sinh có thể thấy những 
ngọn đồi nhỏ gần bên và những rặng núi cao ở phía xa. Cây cối 
và hoa lá phủ quanh đồi núi, và từ trên đỉnh của nó những thung 
lũng nhỏ chảy xuống băng qua những cánh đồng cỏ xanh rì hòa 
lẫn với những âm thanh dễ chịu và huyền ảo của chim chóc và 
muông thú. Có thể nói đó là một môi trường cực kỳ thú vị và 
một nơi vô cùng thích họp cho năm mươi thiền sinh tham dự 
khóa thiền tâm từ. Trong sáu này đầu Sayãdaw dạy các thiền 


81 



Sayadaw u Indaka 

sinh cách hành thiền tâm từ theo những hướng dẫn được đưa ra 
trong chú giải bộ Thanh Tịnh Đạo. 

Nhờ có cơ hội nên tôi cũng được tham gia hành thiền 
tâm từ ở đó. Vào ngày thứ bảy, ngài bắt các thiền sinh chuyển 
từ thiền tâm từ sang thiền minh sát vì theo ngài, do hành thiền 
tâm từ định của họ đã trở nên quá mạnh. Đe khuyến khích các 
thiền sinh thực hành, Sayãdaw thường giải thích chi tiết ý nghĩa 
của tâm từ và nói về mười một lợi ích của nó, minh họa bằng 
những câu chuyện từ chú giải Pali. Ngài cũng nói về kinh 
nghiệm riêng của ngài trong việc hành thiền tâm từ và kinh 
nghiệm của các thiền sinh đã từng hành thiền tâm từ với ngài. 

Một hôm Chanmyay Sayãdaw nói, “Tôi có một sự ham 
thích tự nhiên đối với thiền tâm từ, và tôi rất thích nó. Tôi thấy, 
khi hành thiền tâm từ theo cách anodissa mettã (tâm từ không 
xác định), tâm tôi trở nên hạnh phúc và bình yên hơn khi hành 
với tâm từ xác định (odissa mettã). Tuy nhiên, với tâm từ không 
xác định, định tâm không được mạnh mẽ lắm. Tôi luôn luôn 
khuyến khích các vị sư và những tình nguyện viên ở thiền viện 
này hành thiền tâm từ, và với những thiền sinh đến thiền viện 
Chanmyay này tu tập tôi cũng thường bảo họ tu tập tâm từ. Khi 
tôi dạy thiền tâm từ, tôi yêu cầu họ phải hành tâm từ vào lúc bắt 
đầu hành thiền minh sát nhu một phần của công việc chuẩn bị 
tiên khởi. Neu không, tôi sẽ khuyên họ hành tâm từ trong lúc 
hành minh sát khi tâm bị sân hận áp đảo hay khi tâm dao động, 
bất an. Thỉnh thoảng, tôi cũng nói họ hành niệm Ân Đức Phật 
(Buddhanussati). Đôi khi, tôi hướng dẫn các thiền sinh đã có 
kinh nghiệm trong việc hành minh sát hãy tu tập tâm từ liên tục 
trong khoảng một tháng hay nửa tháng. Một số thiền sinh hành 
theo cách này đã trực tiếp nếm được ‘hương vị’ của tâm từ. 


82 



Sayadaw u Indaka 


Thời gian trước, khi còn sông ở Vancouver, Canada, tôi 
có ghé một cửa hiệu sách gọi là ‘Banyan Books’. Sau khi nhìn 
qua một số sách, tôi chọn những cuốn sách tôi cần. Lúc bấy giờ, 
một người phụ nữ da trắng khoảng bốn mươi tuổi đi ngang qua 
và lặng lẽ đứng bên cạnh tôi. Sau một lúc cô nói với tôi, “Vui 
lòng, cho phép tôi được đứng ở đây nhá, sức khỏe tôi không 
được tốt, tôi cảm thấy rất yếu cả về thể xác lẫn tinh thần. Lâu 
lắm rồi, kể từ khi tôi còn khỏe. Tuy nhiên, đứng cạnh ông, sức 
mạnh thể xác và tinh thần của tôi đã trở lại, tôi cảm thấy bình 
yên trong thân và tâm.” Vì thế tôi cho phép cô ấy và nói, “Cô 
cứ tự nhiên đứng đây.” Trong khi tôi nhìn vào những cuốn sách, 
cô lặng lẽ đứng chờ bên cạnh tôi rất lâu. Sau khoảng một tiếng, 
tôi nghĩ cô ta cảm thấy hơi bối rối. Rồi khoanh tay trước ngực, 
cô nói, “Cám ơn ông rất nhiều vì sự bình yên mà ông đã đem 
lại cho tôi. Tôi rất hạnh phúc. Trong suốt cuộc đời tôi, có lẽ tôi 
chưa bao giờ cảm nhận được sự bình yên như thế này.” Nói 
xong những lời ấy, cô ra đi. Tôi nghĩ sự kiện này xảy ra là vì 
tôi có hành thiền tâm từ mỗi ngày. Vì thế cô ta cảm nhận được 
sự bình yên cả ở thân lẫn tâm và phục hồi lại được sức mạnh 
tâm - vật lý của cô ấy. Đáp lại sức mạnh và năng lực tâm từ của 
một người, những ai tiếp xúc với họ sẽ cảm nhận được sự bình 
yên, hạnh phúc, thanh thản và sức mạnh. Đây là điều hoàn toàn 
tự nhiên. 

Có lần, một số du khách đến thăm Trung Tâm Thiền 
Chanmyay ở Yangon. Họ ngồi ở đó một lúc lâu và nhìn vào tôi 
không chóp mắt. Rất lâu nhu vậy nhưng họ không cúi chào hay 
đảnh lễ gì cả, cuối cùng họ cúi đầu chào. Sau khi cúi chào, một 
người phụ nữ nói, “Bạch ngài, khi chúng con đi vào Trung Tâm 
Thiền này, tâm con cảm thấy rất bình yên. Con nghĩ ngài đã rải 
tâm từ khắp thiền viện này.” Thực ra rất nhiều người hộ tăng 
cũng đã nói nhu vậy. Tôi luôn luôn bảo họ rằng kinh nghiệm 


83 



Sayadaw u Indaka 


này là kêt quả của năng lực tâm từ mà thôi.” 

Vào ngày thứ ba của khóa thiền tâm từ ở Thái Lan, 
Sayãdaw Chanmyay nói về một thiền sinh sau khi hành thiền 
tâm từ đuợc một tháng ruỡi. Ngài kể lại kinh nghiệm của thiền 
sinh nữ ấy theo cách nhu sau, “Năm ngoái, có một thiền sinh 
nữ tại Thiền Viện Chanmyay Yeikha ở Yangon, sau khi hành 
minh sát một thời gian đã chuyển sang hành thiền tâm từ. Tôi 
nghĩ cô ta là một viên chức làm việc ở ngân hàng Yangon. Cô 
ta hành rất thảnh công theo sự chỉ dẫn của tôi cho cô ấy, đó là 
rải tâm từ đến một nguời đáng yêu và đáng kính, một nguời 
không thuơng không ghét, và một nguời thù. 

Sau khi hành khoảng hai muơi ngày, cô ta cố gắng để tu 
tập tâm từ đến một đồng nghiệp thâm niên hơn ở chồ làm việc. 
Nguời này luôn luôn có thái độ khiêu khích và phê phán cô 
ngay cả khi không tìm thấy lỗi nào nơi cô cả. Cũng nhu đối với 
những nguời thuộc các nhóm khác, cô kinh nghiệm cảm giác từ 
ái dần dần sanh khởi. Suốt ngày hôm ấy, cô chỉ tu tập tâm từ 
cho đồng nghiệp của mình. Hành thiền đuợc một tháng ruỡi, cô 
trở về nhà. Khi về đến nhà, anh cô nói rằng bạn đồng nghiệp 
này có đến tìm cô hai hay ba lần gì đó và muốn biết xem việc 
hành thiền của cô có đuợc ổn không. Khi thiền sinh nữ này đi 
làm lại, cô nhận thấy đồng nghiệp của mình đã thay đổi hoàn 
toàn. Cô ta niềm nở thân mật và không còn phê phán nhu truớc 
nữa. Cuối cùng, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết và gần 
gũi hơn, họ làm việc với nhau trong tinh thần hợp tác và yêu 
thuơng.” 

Ngày thứ tu của khóa thiền, Sayãdaw liên hệ lại kinh 
nghiệm của một thiền sinh khác đã hành thiền tâm từ với ngài. 
Sayãdaw đã kể câu chuyện sau, “Trong khóa thiền ở Mandalay, 


84 



Sayadaw u Indaka 


có một thiền sinh hành thiền tâm từ. Sau khoảng mười ngày, 
anh ta tu tập tâm từ cho một người phụ nữ đã dành hầu hết thời 
gian của cô ta để nói xấu và ngồi lê đôi mách những chuyện 
không đâu về anh ta. Khi anh ta tu tập tâm từ cho cô ấy, anh 
thấy cảm giác từ ái trở nên mạnh mẽ và đầy năng lực như nó đã 
từng đối với những người khác. Vì vậy, anh liên tục tu tập tâm 
từ đến người phụ nữ này nhiều lần. Khi anh trở về nhà, trước 
sự ngạc nhiên của mình, anh khám phá ra rằng người phụ nữ 
này đã thay đổi thái độ và cách cư xử của mình cũng như thường 
xuyên đến nhà anh hơn. Thiền sinh này báo rằng mối quan hệ 
của họ đã trở nên rất thân thiện, và cô ta không còn loan truyền 
tin thất thiệt về anh nữa. 

Vào ngày thứ năm, Sayãdaw liên hệ lại những câu 
chuyện về tâm từ của Uttara, Sãmãvatĩ, và Magha (chi tiết câu 
chuyên xem ở phần phụ lục ở cuối sách). Nhờ năng lực của tâm 
từ, khi bị Sirima dội dầu sôi lên người, Uttara cảm thấy như thể 
nước mát đổ trên người cô vậy. Ngài cũng kể câu chuyện về 
Vua Udena bắn mũi tên tẩm thuốc độc vào Hoàng Hậu 
Sãmãvatĩ. Một lần nữa, nhờ tâm từ mạnh mẽ của Sãmãvatĩ, mũi 
tên đã không bắn trúng cô mà quay ngược lại và rơi xuống dưới 
chân đức Vua Udena. Cuối cùng ngài kể câu chuyện về thanh 
niên Magha (tiền thân của vua trời Đe Thích), xém nữa bị một 
con voi hung dữ giẫm chết. Nhờ năng lực của tâm từ, con voi 
đã dừng lại trước mặt chàng thanh niên này thay vì giẫm chết. 

Vào ngày thứ sáu, Sayãdaw đề cập câu chuyện về người 
thợ săn nọ ném một cây lao vào con bò mẹ. Ngài tả lại rằng bò 
mẹ lúc ấy đang tràn ngập một tình thương mãnh liệt đối với bê 
con vì thế mũi lao bay tới bỗng trở nên mềm mại giống như một 
chiếc lá quăn như thế nào. Các thiền sinh trong khóa thiền ngắn 
ngày ấy rất hài lòng và vui vẻ trong ngày cuối cùng. Một thiền 


85 



Sayadaw u Indaka 


sinh đến từ Phuket đã thỉnh cầu Sayãdaw sang năm đi đến 
Phuket để hướng dẫn một khóa thiền tâm từ khác. Và một vị 
thiền sư đến từ Bangkok thì nói, “Từ giờ trở đi, mỗi lần tôi 
hướng dẫn một khóa thiền nào, trước tiên tôi sẽ dạy các thiền 
sinh của tôi hành thiền tâm từ theo cách chúng ta đã hành ở đây. 
Chỉ sau khi họ đã hành thiền tâm từ xong tôi mới dạy họ hành 
thiền minh sát. Thiền tâm từ là một pháp hành rất tốt và lợi ích, 
nhưng tôi chưa bao giờ được thực hành nó một cách hệ thống 
như thế này trước đây.” 

Ba Loại Thương Yêu 

Chúng ta phải dịch Mettã là ‘tình yêu thương’. Khi 
chúng ta thương yêu người nào, chúng ta muốn người đó được 
sống thoải mái. Chúng ta muốn người đó được sống hạnh phúc 
và bình yên, và chúng ta mong muốn cho mọi phương diện 
trong cuộc sống của cô ấy hay anh ấy được mở ra một cách dễ 
dàng. Có ba loại yêu thương: yêu thương với tâm từ, yêu thương 
với tham ái, yêu thương trong tình cảm trong gia đình. 

1. Yêu thương với tâm từ (Mettã) là tình yêu thương 
không có sự vướng mắc. Nó rất bình yên và là loại 
yêu thương chỉ mong muốn cho sự an vui và hạnh 
phúc của các chúng sanh khác. 

2. Yêu thương với tham ái là yêu thương đầy vướng 
mắc. Nó là loại yêu thương nóng bỏng giữa một cặp 
đôi hay trai gái. 

3. Yêu thương trong tình cảm gia đình (Gehasita pema) 
là loại yêu thương giữa những thảnh viên của một gia 
đình. Tình yêu thương này vẫn chứa đựng một chút 
vướng mắc, chẳng hạn như tình yêu thương mà cha 
mẹ dành cho con cái, hay con cái dành cho cha mẹ, 
hay tình yêu thương của chị gái dành cho em gái, anh 


86 



Sayadaw u Indaka 


trai dành cho em trai, hay tình yêu thương của giữa 
bè bạn với nhau. Trong tình yêu thương này có sự 
vướng mắc nhưng không mạnh lắm. Tình yêu thương 
với tâm từ (hay gọi tắt là tâm từ) thực vốn chỉ ước 
muốn cho sự an vui và hạnh phúc của tha nhân, mạnh 
hơn. Tham ái (taụhã) là một phần của tình yêu 
thương trong tình cảm gia đình hiển nhiên như thế 
nào? ở đây tham ái hay sự vướng mắc sẽ trở nên rõ 
ràng khi người mẹ, hay cha, hay con trai, hay con gái 
ấy chết. Nó được thể hiện như thế nào? Khi một 
thành viên của gia đình chết, người ta lo lắng và khóc 
than. Họ cảm thấy khổ tâm và khổ thân. Chính vì sự 
vướng mắc này mà đau khổ phát sanh. Neu không có 
vướng mắc, tại sao người ta lại phải lo lắng và khóc 
than? Tại sao đau khổ có mặt? Chỉ những lúc như thế 
chúng ta mới biết được tâm từ (mettã) của chúng ta 
có phải là tâm từ thực và thuần khiết hay không? 


Khi chúng ta thương yêu với tâm từ thực và thuân khiêt, 
chúng ta không lo lắng ngay cả khi chúng ta gặp những trường 
hợp có thể khiến lo lắng phát sanh. Cũng vậy, chúng ta không 
than khóc ngay cả khi chúng ta gặp những hoàn cảnh có thể 
khiến than khóc phát sanh. Cuối cùng, chúng ta không khổ tâm 
cho dù chúng ta có gặp những trường họp có thể khiến chúng 
ta phải khổ tâm. Trong chúng ta luôn luôn có ước muốn cho sự 
hạnh phúc và bình yên của người khác. Đây là tâm từ thuần 
khiết. 


Những Lợi ích Kỳ Diệu Của Thiền Tâm Từ 

Cái chúng ta cần tu tập là tâm từ thực và thuần khiết. 
Cho dù chúng ta chỉ hành thiền tâm từ trong khoảng một khảy 


87 



Sayadaw u Indaka 


móng tay, nó vẫn rất giá trị. 

“Accharasanghatamattampi ce bhikkhave bhikkhu 
mettãcittarii asevatĩ. Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu 
arittajjhano viharati sattusasanakãro ovãdapatikaro amogham 
rathapintam bhunjati.” 

Đoạn PãỊi trên có nghĩa là: 

“Nhờ tu tập tăm từ, dù chỉ trong khoảng thòi gian 
ngắn bằng cái khảy móng tay, các vị Tỳ-kheo và sa-dỉ ẩy được 
nói là đã sống theo lời dạy của Đức Phật. Các vị đang truyền 
bá giáo pháp của Đức Phật, và không ăn của cúng dường một 
cách vô ích. Sẽ thật lợi ích khỉ các vị ăn của cúng dường này. ” 

Bình thường khi các vị sư, sau khi chấm dứt một bữa ăn 
đã được các thí chủ dâng cúng, sẽ nhận được các vật cúng 
dường khác. Nhận xong, các vị sẽ tụng bài Từ Bi Kinh (Mettã 
Sutta) và hành thiền tâm từ. Các vị tụng bài Từ bi Kinh này là 
để chắc chắn rằng việc thọ dụng bốn món vật dụng là không 
lầm lỗi và vô ích. 

10. Đắc Thiền (Ihãna) Vói Việc Hành Tâm Từ 

Nhờ hành thiền tâm từ cảm giác từ ái trở nên mãnh liệt 
và có uy lực tới mức tâm an trú vững chắc trên đối tượng của 
thiền tâm từ. Vào lúc đó, tâm ngập tràn với ước muốn chân thực 
cho người khác được hạnh phúc, bình yên, thoải mái, và thoát 
khỏi những lo âu. Tâm trở nên rất an tịnh và không lang thang 
ra khỏi đối tượng thiền. Có hai loại an tịnh. Một loại an tịnh có 
mặt khi tâm hướng đến người vốn là đối tượng của thiền tâm từ 
bằng cách lập đi lập lại ước nguyện cho người ấy được hạnh 
phúc, bình yên, và khỏe mạnh. Tuy nhiên, loại an tịnh kia lại 


88 



Sayadaw u Indaka 


xuât phát từ việc an trú tâm trên hình ảnh trong tâm của người 
vốn là đối tượng của thiền tâm từ bằng cách lập đi lập lại ước 
muốn cho người ấy được hạnh phúc và bình yên. Theo cách 
này, chúng ta có thể nói rằng có hai loại an tịnh. Khi một người 
đạt đến loại an tịnh nào đó trong hai loại thì được gọi là đắc 
thiền tâm từ. 

Một hành giả tâm từ có thể đạt đến sơ thiền, nhị thiền, 
và tam thiền, hay ba bậc thiền đầu trong hệ thống tứ thiền sắc 
giới theo cách phân chia của Tạng Kinh. Tuy nhiên nếu chúng 
ta dùng cách phân loại thiền năm bậc theo phương pháp 
Abhidhamma, người hành thiền có thể đạt đến tứ thiền. 

An Chỉ Định hay Thiền (Jhãna) 

“Ihãyati upanijjhatitĩ jhanam.” Jhãna có nghĩa là tâm trụ 
vững trên đối tượng thiền; tâm tập trung toàn triệt và dính chặt 
trên đối tượng thiền. Khi tâm tập trung vững chắc vào đối tượng 
thiền tâm từ không lang thang đến các đối tượng khác, lúc đó 
chúng ta gọi trạng thái này là thiền (ihãna) hay an chỉ định 
(appanã). Chúng ta cũng có thể gọi nó là Định (samãdhi). 

Nhị thiền được phân biệt với sơ thiền bằng mức độ an 
định lớn hơn. ở tam thiền, sự tĩnh lặng sâu hơn ở nhị thiền, và 
ở tứ thiền sự tĩnh lặng và an định thậm chí còn sâu hơn ở tam 
thiền. Dựa vào chiều sâu của sự tĩnh lặng, người hành thiền mỗi 
lúc tiến triển đến mức thiền một cao hơn. 

Trong sơ thiền có năm thiền chi: 

1. Tầm (vitakka), hướng tâm đến đối tượng 

2. Tứ (vicãra), kéo dài tâm trên đối tượng 

3. Hỷ (pĩti), sự thích thú trên đối tượng 

89 



Sayadaw u Indaka 


4. Lạc (sukha) cảm thấy an vui với đối tượng 

5. Nhất tâm (ekaggatã), sự hợp nhất của tâm trên đối 
tượng. 

Thứ tự của các thiền chi kể trên đã được mô tả trong 
kinh điển. Thực sự thì chính do sự có mặt của trạng thái tâm an 
định này mà người hành thiền cảm thấy hoan hỷ. Và vì có an 
tịnh nên vị ấy cảm giác lạc. Đây là ‘trạng thái’ mà mỗi người 
chúng ta có thể kinh nghiệm khi chúng ta hành thiền. 

Khi sự an tịnh tăng thêm, người hành thiền đạt đến một 
tầng thiền cao hơn, ở đây Tầm (vitakka) thiền chi vốn hướng 
tâm đến đối tượng, và Tứ (vicãra) thiền chi vốn giữ cho tâm ở 
cùng với đối tượng, đều vắng mặt. Vì thế người hành thiền cảm 
thấy rất an tịnh. Neu tư duy có mặt, thời tâm vẫn còn chút không 
ổn định. Tuy nhiên, lúc này các thiền chi tầm và tứ không còn 
nữa. Chỉ có ba thiền chi hiện diện, đó là, sự nhất tâm trên đối 
tượng, sự thích thú trên đối tượng và lạc. Khi người hành thiền 
đạt đến tầng thiền kế tiếp — tam thiền, ngay cả sự thích thú trên 
đối tượng (Hỷ) cũng không còn hiện diện. Chỉ có hai thiền chi 
Lạc và Nhất Tâm hiện hữu trong tâm. Khi Hỷ có mặt, tâm vẫn 
còn những rung động. Và khi hỷ trở nên mãnh liệt, toàn thân có 
thể bị rung động, vì thế đối tượng thiền cũng như cảm giác từ 
ái có thể biến mất. Neu cảm giác từ ái biến mất, người hành 
thiền cần phải nồ lực chuyên tâm vào công việc hành thiền, nhờ 
vậy tâm từ có thể sanh trở lại. Điều này có nghĩa rằng tâm vẫn 
chưa đủ an tịnh. 

Tóm lại, ba tầng thiền khác nhau theo những cách sau. 
Sơ thiền chứa những thiền chi Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, và Nhất Tâm. 
Nhị thiền chứa Hỷ, Lạc, và Nhất Tâm. Tam thiền chứa Lạc, và 
Nhất Tâm. Khi đạt đến tứ thiền, tâm thậm chí trở nên an tịnh 
hơn, vì thế thiền chi Lạc không còn hiện hữu nữa. Chỉ có sự an 

90 



Sayadaw u Indaka 


tịnh hay văng lặng. Người hành thiên không còn hay biêt vê lạc 
cũng không còn hay biết về khổ. Tâm vị ấy hoàn toàn quân 
bình. Đây gọi là Xả (upekkhã). ở tầng thiền thứ tư này chỉ có 
các thiền chi Xả và Nhất Tâm hiện diện. 

Vì lẽ chúng ta đang hành thiền tâm từ, nên chúng ta phải 
trau dồi trong tâm ước muốn cho các chúng sanh khác được an 
vui và hạnh phúc liên tục nhiều lần. Điều này có nghĩa rằng 
người hành thiền đang hành tâm từ sẽ không cảm giác Xả đối 
với các chúng sanh khác, vì Xả có nghĩa là không ước muốn 
cho người khác được hạnh phúc, cũng không ước muốn cho họ 
bị khổ đau. Xả bỏ qua một bên mọi quan tâm đến hạnh phúc và 
khổ đau của tha nhân. Như vậy, do tâm từ và xả khác nhau, 
người hành thiền tâm từ không thể đạt đến tứ thiền vốn chỉ có 
xả và nhất tâm nhu những thiền chi của nó. Hay nói khác hơn 
vị ấy chỉ có thể đạt đến tam thiền mà thôi. 

Các Bậc Thiền Được Đạt Đến Bằng Việc Thực Hành 

• • • o • • 

Tâm Tư 

Nếu các bậc thiền được chia làm bốn giai đoạn (tầng) 
theo pháp môn kinh (suttanta), người hành thiền tâm từ chỉ có 
thể đạt đến tam thiền. 

1. Sơ thiền có năm thiền chi: tầm (vỉtakka), tứ (vicãra), 
hỷ (pĩti), lạc (sukha), và nhất tâm (ekaggatã). 

2. Nhị thiền có ba thiền chi: hỷ, lạc, và nhất tâm. 

3. Tam thiền có hai thiền chi: lac, và nhất tâm. 

Nếu các bậc thiền được chia thảnh năm bậc theo pháp 
môn Vi diệu Pháp, người hành thiền tâm từ có thể đạt đến tứ 
thiền. 


91 



Sayadaw u Indaka 

1. Sơ thiền có năm thiền chi: tầm, tứ, hỷ, lạc, và nhất 
tâm. 

2. Nhị thiền có bốn thiền chi: tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. 

3. Tam thiền có ba thiền chi: hỷ, lạc và nhất tâm. 

4. Tứ thiền có hai thiền chi: lạc và nhất tâm. 

Như đã giải thích ở trước, ngũ thiền không thể được đạt 
tới bởi một người đang hành thiền tâm từ. 

Cận Định (upacãra samãdhỉ) và An Chỉ Định 
(appãna samãdhỉ) 

Nhờ tập trung tâm trên người là đối tượng của thiền tâm 
từ, chúng ta học cách tu tập ước muốn cho sự bình yên và hạnh 
phúc của người ấy nhiều lần và liên tục. Điều này có thể phải 
được thực hành một trăm, một ngàn, mười ngàn, thậm chí cả 
trăm ngàn lần. Khi chúng ta hành như vậy, tâm của chúng ta có 
thể sẽ lang thang đến các đối tượng khác. Sự trôi dạt của tâm 
thường xuyên sẽ dẫn đến những trạng thái tâm bất thiện gọi là 
Nivaranas (Triền Cái). Vì thế, ngay khi chúng ta biết được 
những tư duy lang thang này, chúng ta nên nhẹ nhàng đưa tâm 
trở lại với việc hành tâm từ của chúng ta không đắm chìm trong 
đó. Khi định tâm trở nên mạnh hơn, những tư duy lang thang 
này sẽ sanh khởi ít hơn. Và khi định tâm trở nên mạnh mẽ và 
đầy năng lực, tâm sẽ chỉ tập trung trên người là đối tượng của 
thiền tâm từ chứ không chạy lang thang nữa. Đây gọi là upacãra 
samãdhi hay cận định, và nó thoát khỏi năm triền cái. Khi cận 
định trở nên mạnh mẽ và vững chắc, tâm sẽ tập trung trên người 
là đối tượng của thiền tâm từ như thể nó đang trôi chảy hay bị 
mang theo trong một dòng nước vậy. Mới đầu, trạng thái an chỉ 
định (appãụa samãdhi) này chỉ kéo dài một khoảnh khắc. Tuy 
nhiên, sau khi hành liên tục tâm sẽ duy trì trong trạng thái thiền 
này lâu hơn, đầu tiên khoảng một hoặc hai phút, rồi khoảng ba 

92 



Sayadaw u Indaka 


hoặc bốn phút, sau đó trong mười phút, và cuối cùng trong ba 
mươi phút hay một giờ. Với an chỉ định, tâm sẽ duy trì tập trung 
một cách vững chắc và duy nhất trên người là đối tượng thiền 
không còn lang thang đến các đối tượng khác ngay cả khi có 
những cảnh sắc và âm thanh bình thường trong môi trường ấy. 

Lúc này Hỷ (pĩti) và Lạc (sukha) sẽ thể hiện rất rõ rệt. 
Ngoài ra tầm (vitakka) và tứ (vicãra), hai thiền chi làm nhiệm 
vụ hướng tâm đến đối tượng, sẽ trở nên sắc bén và được xác 
định rõ ràng. Toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng, và có một cảm 
giác hạnh phúc vô cùng rõ rệt. Tâm tập trung toàn triệt và không 
còn lang thang ra ngoài nữa. 

Năm thiền chi - tầm, tứ, hỷ, lạc và định, xuất hiện rõ nét 
này là một phần của sơ thiền. Khi cả năm thiền chi có mặt, hành 
giả kể như đã đạt đến sơ thiền. Thanh Tịnh Đạo nói, “Evarũpe 
ca puggale kamam appana sampajjati”, có nghĩa rằng người 
hành thiền tâm từ chắc chắn đã đạt đến an chỉ định (appana 
samãdhi). 

Vì lẽ các thiền chi tầm và tứ có mặt trong sơ thiền, nên 
định vẫn chưa được phát triển đầy đủ. Mặc dù đã nhập thiền (sơ 
thiền), nhưng chúng ta có thể bị xuất thiền khi nghe những tiếng 
ồn lớn vì ở thiền này tâm vẫn còn lang thang đến nguồn sanh ra 
tiếng ồn. Vì lý do đó, chúng ta nên tập trung liên tục trên người 
là đối tượng của thiền tâm từ để cho nhị thiền, bậc thiền kế tiếp 
không bao gồm tầm và tứ, sanh khởi. Khi định trở nên mạnh 
mẽ tâm sẽ an tịnh và không bị xáo trộn, lúc này các thiền chi hỷ 
và lạc có mặt và tầm tứ sẽ vắng mặt. Đây là nhị thiền. Trong 
thiền này, các cảm giác hân hoan và hỷ là nổi bật nhất. Neu 
người hành thiền không muốn những cảm giác đó, vị ấy nên 
tiếp tục phát triển tâm từ đến người là đối tượng của thiền tâm 


93 



Sayadaw u Indaka 


từ như trước và phớt lờ cảm thọ hỷ. Khi định trở nên mạnh mẽ 
hơn, tâm rõ ràng có thể sẽ được ngập tràn với cảm giác lạc và 
an tịnh vi tế này mà không cần hỷ. Đây là thiền thứ ba (tam 
thiền) và theo Trưởng Lão Mahãsi Sayãdaw viết trong cuốn 
‘Brahmavihãra Dhamma’ (Phạm Trú Pháp) thì nó là bậc thiền 
cao nhất mà người hành thiền tâm từ có thể đạt đến. 

Khi chúng đã đắc thiền theo cách này, tâm sẽ an tịnh, 
vắng lặng, bình yên, trong sáng, và an lạc. Cảm giác từ ái phát 
sanh và chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hạnh phúc hay an lạc 
tinh thần này trong chính mình. Thực tế thì, khi cảm giác từ ái 
đối với tất cả chúng sanh đã được khéo phát triển, mọi chúng 
sanh cũng sẽ cảm nhận được sự an tịnh, bình yên, và hạnh phúc, 
và có thể nói họ kinh nghiệm được điều này như một sự phản 
hồi của tâm từ mà chúng ta phát ra vậy. 

Sự thể hiện này là một hiện tượng tự nhiên. Do ngồi gần 
đống lửa chúng ta cảm thấy nóng bức, và ngược lại, nhờ đứng 
gần nước mát chúng ta cảm thấy tươi tỉnh và mát mẻ. Lửa làm 
cho môi trường chung quanh nóng, trong khi nước làm cho môi 
trường chung quanh yên tĩnh và dễ chịu. Cũng vậy, Cảm giác 
từ ái trong trái tim của một người làm cho môi trường chung 
quanh mát mẻ, bình yên và tĩnh lặng, và chính nhờ việc hành 
thiền tâm từ của hành giả mà những chúng sanh khác cảm nhận 
được lợi ích này. 

Sức Mạnh Của Tâm Từ 

Để làm sáng tỏ thêm điểm này, tôi sẽ giải thích chi tiết 
hơn. Trong Chuyện Tiền thân Vessantara, Vua Vessantara một 
ngày nọ rời bỏ hoàng cung và đi vào sống trong Núi Vebara. 
Trong thời gian sống ở đây ngài luôn luôn thực hành thiền tâm 
từ. Do việc thực hành này, cảm xúc từ ái của ngài lan tỏa khắp 

94 



Sayadaw u Indaka 


một khu vực rộng ba do-tuần (yojanas), và các chúng sanh sống 
ở đó đối xử với nhau với tâm từ hòa mát mẻ. sống với tâm từ 
trong tim chúng không làm tổn hại lẫn nhau. Tâm chúng ngập 
tràn những cảm giác yêu thuơng và sự thân thiện cùng với 
những uớc muốn chân thảnh cho sự an vui và hạnh phúc của kẻ 
khác. Ngay cả trái tim của những con thú hoang dữ tợn nhu su 
tử và cọp, beo cũng ngập tràn từ ái đối với các loài thú khác. 
Một do-tuần xấp xỉ tám dặm; trong khi một số nguồn khác thì 
nói khoảng muời ba dặm. Chúng ta cứ tạm cho nó là tám dặm 
đi. Nhu vậy, tất cả chúng sanh sống trong bán kính hai muơi 
bốn dặm đều đuợc bình yên và hạnh phúc nhờ những cảm xúc 
từ ái, thân thiện và uớc muốn chân thảnh của Vua Vessantara 
cho sự khỏe mạnh và hạnh phúc của chúng. Mọi chúng sanh 
đuợc sống trong một thời kỳ tốt đẹp với các chúng sanh khác. 
Vì lẽ chúng biết thân thiện và tôn trọng lẫn nhau nên chúng 
sống với nhau một cách vui vẻ. Khi một con su tử gặp một con 
nai, trong nó không còn bất kỳ uớc muốn ăn thịt nào cả, mà chỉ 
có uớc muốn cho con nai ấy đuợc an vui. Ngay cả khi một con 
hổ gặp những con vật khác nhu bò rừng, dê hay thỏ cũng vậy, 
chỉ có tình thuong và uớc muốn chân thành cho sự an vui của 
chúng, không có uớc muốn giết hoặc ăn thịt nhu truớc. Đây là 
những lợi ích mà các sinh vật sống gần một nguời hành thiền 
tâm từ có thể có đuợc. Ket quả là, tất cả chúng sanh trong khu 
vực ba do tuần ấy đuợc sống một cách an vui và chia sẻ cho 
nhau một cái tâm lúc nào cũng ngập tràn an tịnh và bình yên. 

Nếu mọi nguời đều nuôi duỡng lòng từ và thực hành nó 
một cách chân thành, sức mạnh của tâm từ sẽ tăng truởng và 
nếu càng nhiều nguời hành thiền tâm từ sức mạnh ấy sẽ càng 
mãnh liệt hon hơn. Và khi sức mạnh của tâm từ gia tăng mạnh 
mẽ, khu vực mà sức mạnh ấy tỏa ra cũng sẽ đuợc mở rộng ra 
thêm. Ket quả, toàn thế gian chắc chắn sẽ trở thảnh một nơi có 


95 



Sayadaw u Indaka 


nhiều hạnh phúc hơn. Sẽ thật thú vị biết bao khi thấy toàn thế 
gian này được bao phủ với một lóp tâm từ mát mẻ, nhờ đó muôn 
loài chúng sanh được sống hạnh phúc và bình yên. 

Câu Chuyện về Suvannasãma 

Điều này cũng có thể được minh họa với câu chuyện 
Tiền Thân của Suvannasãma. Khi cha mẹ Suvannasãma đi vào 
rừng xuất gia làm đạo sĩ, con trai họ — tức Suvannasãma, hàng 
ngày đã chăm sóc cha mẹ bằng cách đi tìm trái cây và gánh 
nước. Nhờ phụng dưỡng cha mẹ theo cách đó, Suvannasãma đã 
phát triển được tâm từ trong mọi lúc mọi nơi. Nhờ tâm từ của 
Suvannasãma, các loài thú hoang trong rừng có tình cảm từ hòa 
với nhau, chúng luôn luôn mong muốn cho nhau được khỏe 
mạnh. Ket quả là chúng sống với nhau một cách bình yên. 
Chính vì lí do này, Suvannasãma và các con vật tuy ‘khác thân 
nhưng cùng một tâm’, bất cứ khi nào Suvannasãma phải làm 
một công việc gì, các con vật ấy sẽ giúp cho cậu. Khi cậu phải 
đi gánh nước, cậu đặt hai thùng nước đầy lên lưng một con nai. 
Sự trợ giúp này phản ánh sức mạnh tâm từ của Suvannasãma 
và đổi lại các con vật cũng cảm thấy từ ái đối với cậu. 

Hai trong số mười một lợi ích của tâm từ là 
‘Manussanam piyo hoti amanussanam piyo hoti’. 
‘Manussanam piyo hoti’, nghĩa là người hành thiền tâm từ với 
tấm lòng ngập tràn từ ái sẽ được mọi người yêu mến. 
‘ Amanussanam piyo hoti’ có nghĩa là các hàng phi nhân (không 
phải người) cũng yêu mến người ấy. Hàng phi nhân bao gồm 
các chúng sanh như chư thiên, Phạm thiên, ngạ quỷ, dạ-xoa, các 
loài thú dữ, rắn rít, bò cạp, ... tất cả họ đều rất yêu mến người 
hành thiền tâm từ. 

Tuy nhiên ở đây có một câu hỏi mà chúng ta cần phải 

96 



Sayadaw u Indaka 


suy xét. Nếu tất cả chúng sanh đều có lòng yêu thuơng lẫn nhau 
nhờ tâm từ của Suvannasãma, làm thế nào mũi tên của Vua 
Pitiyakkha lại bắn trúng Suvannasãma đuợc? Nhu đã đề cập ở 
truớc, Đức Phật nói rằng các loại vũ khí không thể làm hại đuợc 
một nguời tu tập tâm từ, thuốc độc hay lửa cũng không thể làm 
hại đuợc họ. Thế thì, tại sao một mũi tên lại bắn trúng 
Suvannasãma? Trong tác phẩm Milanda Panha (Vua Milanda 
Hỏi Đạo) Vua Milanda đã đặt câu hỏi này với Tôn giả 
Nãgasena. Thời ấy, Vua Milanda đuợc xem là rất đa văn, bất 
cứ khi hỏi một câu hỏi nào, câu hỏi ấy luôn luôn đuợc vua dựa 
trên những trích dẫn của một tác phẩm có thẩm quyền. Vì lý do 
đó, các vị tu sĩ sống trong vuong quốc của vua nếu cảm thấy 
không thể trả lời đuợc những câu hỏi tỉ mỉ và hóc búa của vua 
không ai dám ở lại trong nuớc. Họ tức tốc ra đi đến một nơi 
khác. Vì thế khi vua Milinda gặp Tôn giả Nãgasena, ông phải 
từ bỏ uy quyền của mình. 

Đức vua hỏi ngài câu hỏi này: “Thưa Tôn giả Nãgasena, 
do nhờ tâm từ mạnh mẽ của Suvannasãma mà tất cả chúng sanh 
trong khu rừng ngập tràn từ ái này đã song với nhau một cách 
hạnh phúc. Điều này là thực, có phải vậy không? Thêm nữa, 
theo kinh điến ghi lại thì một trong mười một lợi ích của tâm từ 
là các loại vũ khí, thuốc độc, hoặc lửa không thế làm hại được 
một người có tâm từ. Neu sự tình là vậy, tại sao một mũi tên lại 
đâm trúng Suvannasãma? Neu tâm từ của vị ẩy mạnh mẽ như 
vậy thời sẽ không có lý do gì đế mũi tên này đâm trúng vị ấy 
được. Và nếu điều này là thực, tại sao vị ấy lại bị trúng tên 
chứ?’’’’ Tôn giả Nãgasena trả lời, “Thưa Đại Vương, thực sự là 
sức mạnh của tâm từ có thế ngăn các loại cung tên, vũ khỉ, 
thuốc độc và lửa không cho làm ton hại; tuy nhiên, hãy nhớ 
rằng sức mạnh này xuất phát từ tâm từ chứ không phải từ sức 
mạnh của cá nhân. Sau khi Suvannasãma đã đố đầy nước vào 


97 



Sayadaw u Indaka 


bình cậu nhâc nó lên và gánh trên vai mình. Vào lúc đó, tâm 
cậu hầu như chắc chắn chỉ chăm chú vào bình nước. Vì vậy, có 
một sự đứt đoạn trong thiền tâm từ của cậu. Do sự gián đoạn 
này, vào khoảnh khắc ẩy cũng không có sức mạnh của tâm từ; 
do đó, mũi tên đã có thế xuyên thủng da của cậu. ” Sự giải thích 
này quá rõ ràng, có phải không? 

Tâm Từ Của Ngài u Sĩla 

Trước chiến tranh, Ngài u Sĩla, một vị sư nổi tiếng của 
Miến Điện, sống tại một tu viện trong khu rừng thuộc huyện 
Bago. Đọc tiểu sử của ngài tôi khám phá ra rằng Sayãdaw rất 
quan tâm và chú trọng đặc biệt đến việc hành thiền tâm từ. Lúc 
Sayãdaw đang trú ngụ tại một tu viện trong khu rừng nọ, một 
con cọp rất to hằng đêm đi đến và ngủ dưới mái kuth^ của ngài, 
nhưng nó không bao giờ tấn công ngài. Sayãdaw có một người 
thị giả sống chung với ngài. Vào một ngày mùa đông nọ, lúc vị 
thị giả này đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa thì con cọp cũng 
quyết định đi đến và nằm cuộn mình bên cạnh vị ấy. Vì là ban 
ngày nên vị thị giả không cảm thấy sợ hãi. Khi con cọp bắt đầu 
ngủ, nó há miệng ngáp. Ngay khi vị thị giả nhìn thấy cái miệng 
há rộng toang hoác của nó, vị ấy liển khởi lên ý nghĩ không biết 
điều gì sẽ xảy ra nếu vị ấy ném một khúc củi đang cháy đỏ vào 
cái miệng khổng lồ này của con cọp. Vừa khi ý nghĩ này khởi 
lên trong tâm vị ấy, con cọp liền gầm lên một tiếng và bỏ đi. 
Điều quan trọng cần nhớ ở đây là khúc cây cháy chưa bao giờ 
được ném vào miệng con cọp mà đó chỉ là một ý nghiệp bất 
thiện mới khởi lên trong tâm mà thôi. Khi Sayãdaw nghe thấy 
tiếng gầm của con cọp, ngài nói, “Hãy lưu ỷ đẩy thị giả! dường 
như ông đã làm điều gì quẩy đối với con cọp. ” Sau lời khiến 
trách này, vị thị giả nhận ra những sai lầm của mình, và từ đó 


Kuti: một cái thất nhỏ hay nhà nhỏ, nơi trú ngụ của một vỊ sư. 




Sayadaw u Indaka 


vị ấy bắt đầu tu tập tâm từ cho con cọp. Kết quả là, con cọp 
quay trở lại ngủ và ngủ một cách bình yên theo nhu cách thuờng 
lệ của nó. 

Một dịp khác, có một con voi hoang rất lớn đi lang thang 
trong khu rừng và phá hủy hết mọi thứ trên con đuờng đi của 
nó, con đuờng này tình cờ lại là con đuờng Sayãdaw thuờng đi 
khất thực. Dân làng rõ ràng rất lo lắng, họ sợ con voi sẽ làm hại 
Sayãdaw. Một thời gian ngắn sau, Sayãdaw trên đuờng đi khất 
thực, ngài gặp con thú hoang khổng lồ này. Tuy nhiên khi họ 
gặp nhau, con voi không làm gì cả, nó chỉ hiền lảnh đứng chờ 
cho Sayãdaw đi qua. Sayãdaw cũng tiếp tục công việc đi khất 
thực của mình một cách lặng lẽ và bình yên. Có rất nhiều vị 
Sayãdaw sống trong rừng và chú trọng đến việc thực hành thiền 
tâm từ nhu thế này. Khi các ngài hành thiền tâm từ một cách 
chân thành, các ngài cũng kinh nghiệm đuợc những lợi ích của 
pháp hành nhu vậy. Vì thế, nếu chúng ta chuyên cần thực hành 
tâm từ, những lợi ích này thực sự sẽ tự thể hiện. 

Cảm Thấy Tươi Tỉnh Vói Tâm Từ 

Khi bạn ở gần một con sông hay hồ nước hay khi bạn 
đang tắm dưới một vòi sen, bạn cảm thấy mát mẻ và tươi tỉnh. 
Ngược lại nếu bạn đứng gần một đống lửa nóng, bạn sẽ cảm 
thấy rất khó chịu và phiền muộn. Tương tự, khi bạn đối diện 
với một người đang nóng giận, sự nóng giận của người ấy cũng 
phóng chiếu hay bức xạ đến bạn. Do sự nóng giận mà người ấy 
cảm thấy nóng như bị lửa thiêu đốt, kết quả là bạn cũng sẽ cảm 
thấy khó chịu, và đau khổ bởi sự phóng chiếu của người ấy. 
Điều này cũng là thực khi bạn gần một người kiêu căng tự phụ 
mà cái vẻ nghiêm nghị luôn thể hiện trên khuôn mặt hắn ta. Một 
người như vậy hiếm khi biểu lộ sự ôn hòa, nhã nhặn trong nhân 


99 



Sayadaw u Indaka 


cách của họ. Tâm người ấy không bao giờ có sự dễ chịu và cảm 
thông, khi bạn nhìn vào người ấy bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và 
không vui chút nào. Thực ra mà nói, chính sự thể hiện của trạng 
thái tâm bất thiện nơi người ấy khiến cho bạn cảm thấy đau khổ 
mà thôi. Ngược lại, khi bạn nhận được sự bức xạ của tâm từ bạn 
sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Vì thế, Ngài Chanmyay 
Sayãdaw nói, “Tâm từ cao quý thì mát mẻ; cầu mong cho nó 
bao trùm và mở rộng đến toàn cõi thế gian.” Do đó, hãy cố gắng 
tu tập tâm từ thường xuyên trong cuộc sống của bạn. Tâm từ 
làm cho tươi tỉnh và mát mẻ giống nhu nước suối thanh trong, 
và đây là lý do tại sao chúng ta lại nói nó là “nước mát tâm từ”. 

Vượt Qua Sợ Hãi Bằng Tâm Từ 

Một người hành thiền tâm từ thảnh thạo sẽ giống nhu gì? 
Một người hành thiền tâm từ thảnh thạo nhu vậy có thể so sánh 
với cái gì? 


Người ấy cũng giống như một căn nhà khéo được bảo vệ 
an toàn. Một căn nhà như vậy trộm cướp khó có thể xâm nhập, 
và tấn công. Tuy nhiên, giây phút căn nhà này không được 
phòng hộ, lúc đó những tên trộm bẻ khóa vào rất đơn giản. 

Tương tự, dạ-xoa, ma, quỷ, và các chúng sanh quái dị 
khác không thể làm nhiễu loạn tâm người hành thiền tâm từ. 
Ngược lại những người không hành thiền tâm từ sẽ rất dễ bị 
quấy nhiễu. Những dạ-xoa, hay ma, quỷ này hành xử như thế 
nào khi chúng cố gắng làm cho một người hành thiền tâm từ 
nào đó kinh sợ? 

Khi cố gắng quấy nhiễu một hành giả tâm từ, chúng sanh 
ác này chẳng khác nào người nắm chặt một cây dao hai lưỡi sắc 
bén. Do nắm chặt lưỡi dao bén bằng cả hai tay chúng sanh này 

100 



Sayadaw u Indaka 


chỉ làm tổn thương chính mình chứ không thể quấy nhiễu được 
người hành thiền tâm từ. Neu như những chúng sanh vô hình 
đầy quyền lực như Kammasiddhi (chúng sanh nửa trời nửa ngạ 
quỷ) còn không thể quấy nhiễu được tâm của người hành thiền 
tâm từ, thời những chúng sanh hữu hình như con người hay thú 
vật mà chúng ta thực sự có thể thấy cũng sẽ không thể gây ra 
bất kỳ sự phiền hà nào cho người hành thiền tâm từ được. 

Thực vậy, người hành thiền tâm từ một cách đúng đắn 
sẽ không thể nào bị quấy nhiễu, nhưng nếu hành giả chỉ hành 
bữa đực bữa cái, sức mạnh của tâm từ sẽ yếu đi, lúc ấy việc thực 
hành rất dễ bị quấy nhiễu. Vì vậy, tốt nhất nên tu tập tâm từ một 
cách liên tục và luôn luôn làm thấm nhuần thân và tâm mình 
với cảm giác từ ái này. 

Đến đây chúng ta sẽ tu tập tâm từ với bài tụng của 
Chanmyey Sayãdaw: 

Cầu mong tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, hạnh phúc 
và bình yên 

Cầu mong cho họ thoát khỏi khổ thân và khổ tâm. 

Cầu mong mọi phương diện trong cuộc sống của họ 
được hoàn thành mỹ mãn. 

Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi sự hiểm 
nguy và tai hại. 

Cầu mong cho họ thoát khỏi những lo lắng, buồn rầu. 

Cầu mong cho họ được tươi sáng, vui vẻ và bình yên. 

Cầu mong cho họ được thoát khỏi sự nóng giận và kiêu 

101 



Sayadaw u Indaka 


căng. 


Cầu mong cho họ không bị tham dục tấn công 

Cầu mong cho họ không bị tham dục hành hạ và giết 

chết. 


Cầu mong cho họ không nuôi duỡng những oán thù; cầu 
mong cho họ không có tâm tật đố và ganh tỵ. 

Cầu mong cho họ có một trái tim thuần khiết đầy từ ái; 
cầu mong cho họ đuợc yêu thuong và chăm sóc chu đáo. 

Cầu mong tất cả chúng sanh tránh xa sự nói dối và lừa 
đảo lẫn nhau. 

Cầu mong cho họ tránh xa sự bất luơng và xảo quyệt. 

Cầu mong cho họ tránh xa lời nói chia rẽ lẫn nhau; cầu 
mong cho họ tránh xa lời nói thô lỗ, cộc cằn. 

Cầu mong cho họ tránh xa sự chửi rủa lẫn nhau; cầu 
mong cho họ không cãi vã lẫn nhau. 

Cầu mong cho họ tránh xa những lời nói vô ích; cầu 
mong cho họ tránh xa những lời nói hủy hoại lẫn nhau. 

Cầu mong cho họ biết dùng những lời nói chân thật, lợi 
ích, ý nghĩa, dễ chịu với tai và nói với một trái tim đầy từ ái. 

Cầu mong cho tất cả chúng sanh không có tâm tham 
muốn tài sản của nguời khác. 

Cầu mong cho họ không có tâm muốn hủy hoại những 


102 



Sayadaw u Indaka 


lợi ích của người khác. 

Cầu mong cho họ không chấp giữ những tà kiến; cầu 
mong cho họ chế ngự được lòng tham, và kềm chế sân hận 

Cầu mong cho họ được bình yên. 

Cầu mong tất cả chúng sanh có được đầy đủ vật chất; 
Cầu mong cho họ đủ khả năng để bố thí. 

Cầu mong cho họ có đủ khả năng để giữ ngũ giới; cầu 
mong cho họ có đủ khả năng để giữ bát quan trai giới. 

Cầu mong cho họ có đủ khả năng để thực hành thiền 
định và thiền minh sát. 


Cầu mong cho trái tim của họ được bình yên; cầu mong 
cho thân và tâm của họ được tràn đầy hạnh phúc. 

Cầu mong cho mọi ước nguyện của họ được thành tựu. 


103 



Sayadaw u Indaka 


PHẦN II 


11. Kinh Mettã (Từ Bi Kinh) Có Mặt Như Thế Nào 

Trước tiên chúng tôi sẽ nói về bài Kinh Mettã do Đức 
Phật dạy, và sau đó là về cách chuyển từ thiền tâm từ sang hành 
thiền minh sát. 

Đầu tiên Đức Phật dạy bài kinh Tâm Từ (mettã sutta) 
này cho nhóm năm trăm vị tỳ-kheo, mỗi người trong họ đi vào 
trong rừng chỉ với tam y và bình bát. Sau khi họ đã đi được 
khoảng một trăm do-tuần, họ đến một ngôi làng lớn. Người dân 
trong ngôi làng này thỉnh cầu họ ở lại an cư ba tháng mùa mưa 
trong khu rừng kế bên. Khu rừng này rất an tịnh, và tĩnh mịch, 
hoàn toàn thoát khỏi những tiếng ồn mà bình thường người ta 
có thể nghe thấy ở nhiều ngôi làng và thị tứ nhỏ khác. Có rất 
nhiều cây cao đan xen với những lùm tre lớn nên khu rừng trông 
có vẻ rậm rạp đến nỗi những tán lá dày của nó ngăn hầu hết ánh 
sáng mặt trời không cho chạm tới đất. Quanh đó một nhánh 
sông nhỏ chảy qua khiến cho khu rừng rất dễ chịu và bình yên. 
Không xa khu rừng tre lắm là ngôi làng để các vị tỳ-kheo có thể 
đi khất thực. Các vị tỳ-kheo quyết định ở lại trong khu rừng này 
vì nó dường nhu là một nơi thích họp để họ hành thiền. Sau khi 
đưa ra quyết định như vậy, dân làng liền gấp rút xây dựng năm 
trăm túp lều cúng dường đến các tỳ-kheo để các vị có thể trải 
qua mùa an cư tại đó. Cuối cùng cốc liêu đã hoàn tất, mồi vị tỳ- 
kheo chuyển vào cốc liêu của mình để bắt đầu hành thiền minh 
sát. 


Do chư tỳ-kheo mới đên là những vị có giới, định, và tuệ 
đầy đủ, các vị thọ thần sống trên các cây cối sợ không dám ở 

đó nữa. Họ bồng bế con cái lang thang vô định quanh các con 

104 



Sayadaw u Indaka 


đường trong rừng. Mới đâu họ nghĩ các vị tỳ-kheo này chỉ là 
khách nhất thời và sẽ không ở lại lâu, có lẽ chỉ một hoặc hai 
ngày là cùng, rồi các vị lại ra đi. Tuy nhiên sau mười ngày, rồi 


mười lăm ngày các vị vân ở lại đó chứ không ra đi. Không lâu 
sau đó các vị chư thiên bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách họ 
phải sống không tiện nghi hiện tại, và họ hy vọng rằng các vị 
tỳ-kheo sẽ sớm ra đi để họ có thể sống ở đó một cách an vui. 
Đe làm cho các vị Tỳ-kheo sớm bỏ đi, họ tạo ra những âm thanh 
và những tiếng ồn khiếp đảm đồng thời toát ra những mùi xú 
uế. Các vị Tỳ-kheo trở nên kinh hãi, và chính sự sợ hãi này đã 
phá vỡ định của họ. Một số vị sư lên con sốt và đau đớn trong 
khi số khác cảm thấy chóng mặt. Các vị thấy rằng không thể 
tiếp tục hành thiền được nữa. Cuối cùng, họ quay trở về Kỳ 
Viên Tịnh Xá nơi Đức Phật đang an cư mùa mưa. Khi Đức Phật 
nhìn thấy họ, ngài hỏi lý do tại sao lại quay về, các vị kể lại 
chính xác những gì đã xảy ra. 


Sau khi các vị Tỳ-kheo đã kê lại hêt mọi chuyện, họ 
thỉnh cầu Đức Phật gợi ý một nơi thích họp khác để họ có thể 
hành thiền. Đức Phật trả lời: “Này các con thân, các ngươi hãy 
quay trở lại nơi khu rừng ẩy và hành thiền ở đó. ” Nghe Đức 
Thế Tôn nói vậy, các vị Tỳ-kheo liền thưa, “Bạch ngài, xin 
đừng bắt chúng con quay lại nơi đó; chúng con không thế nào 
hành thiền ở đó được. ” Hiếu thấu nỗi lo của các vị, Đức Phật 
nói, “Này các Tỳ-kheo thân, bởi vì các con đi đến đó hành thiền 
mà không mang theo vũ khỉ nên các con mới gặp phải nhiều 
điều roi trí và trở ngại. Song lần này Như Lai sẽ cho các con 
một loại vũ khí. ” Sau đó, Đức Phật đã cho các vị một loại vũ 
khí đầy năng lực, đó là bài Kinh Tâm Từ (Mettã Sutta). Các vị 
Tỳ-kheo không dám làm trái ý Đức Phật, trang bị vũ khí Tâm 
Từ, họ quay trở lại khu rừng. Tuy nhiên, các vị vẫn không cảm 
thấy có nhiều can đảm lắm. Các vị sống với những cảm giác sợ 


105 



Sayadaw u Indaka 


hãi và lo lắng bởi vì họ không biết khi nào và ở đâu họ sẽ gặp 
một hình ảnh đáng sợ và nghe một âm thanh quái gỡ, điên dại 
nhu truớc. 


Tuy nhiên, do giới đức và việc thực hành tâm từ của họ, 
các vị Tỳ-kheo không nghe hay thấy những cảnh đáng sợ nữa. 
Trong khi đó các vị chu thiên truớc đây có thái độ thù địch, bây 
giờ sự tức tối và oán giận của họ đã tiêu tan và họ cảm nhận 
đuợc tâm từ của các vị Tỳ-kheo. Cảm nhận đuợc tâm từ này, 
tâm các vị chu thiên tràn đầy niềm tôn quý và kính trọng, họ đã 
chào đón cũng nhu đảnh lễ các vị Tỳ-kheo với tâm cung kính. 
Họ đi đến các vị Tỳ-kheo, ruớc bát và y của các vị và đua đến 


chô côc liêu tuơng ứng của môi vị. Họ đón chào các vị Tỳ-kheo 
nhu quyến thuộc chào đón những nguời thân sau một cuộc hành 
trình xa xứ vậy. Họ không còn tấn công hay trêu chọc các vị. 
Các vị chu thiên thậm chí còn che chở cho các vị Tỳ-kheo khỏi 
các sự hiểm nguy và hỗ trợ cho các vị trong cuộc sống tu tập, 
nhờ vậy các vị có thể hành thiền một cách bình yên. Chắc chắn, 
tâm từ luôn luôn là một sức mạnh thiện và đầy năng lực để mọi 
nguời có thể nuơng tựa nhằm tìm kiếm sự bảo vệ. 


Thực vậy, tất cả năm trăm vị Tỳ-kheo đã hành thiền 
minh sát với thiền tâm từ nhu nền tảng của họ. Nhờ đuợc hành 
thiền một cách bình yên, các vị có thể đoạn trừ mọi phiền não 
và trở thảnh thánh A-la-hán trong mùa hạ năm ấy. Đức Phật đã 
thấy truớc đuợc điều này và vì lý do đó đã khuyên các vị nên 
quay trở lại khu rừng. Khi các vị Tỳ-kheo quán chiếu lại biến 
cố ấy các vị nhận ra rằng sở dĩ các vị gặp phải nhiều khó khăn 
và chuông ngại là vì họ đã cố gắng hành thiền minh sát mà 
không có sự bảo vệ hữu ích của thiền tâm từ. Sau khi tham kiến 
Đức Phật họ đã chú ý đến lời khuyên của ngài và hành thiền 
tâm từ truớc rồi mới hành minh sát sau. Chỉ khi ấy các vị mới 


106 



Sayadaw u Indaka 


thoát khỏi những hiểm nguy và có thể hành thiền một cách bình 
yên không bị quấy rầy cả ở thân lẫn tâm và cuối cùng trở thảnh 

bậc thánh A-la-hán. 

• 

Bất cứ khi nào chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta 
bắt buộc phải gặp những chuông ngại mặc dù việc hành thiền 
của chúng ta là một nỗ lực thiện và công đức. Chúng ta phải 
nhớ rằng việc hành thiền tâm từ sẽ khiến cho những quấy nhiễu 
và nguy hiểm này tiêu tan. Vì lý do ấy, chúng ta không nên phớt 
lờ hoặc thờ ơ với việc hành thiền tâm từ. Chúng ta cần phải thừa 
nhận việc hành thiền tâm từ có tầm quan trọng rất lớn đối với 
chúng ta. 

12. Sabbatthaka Kammatthãna 

Trong kinh điển, ‘mettã kammatthãna’ đuợc giải thích 
nhu là ‘sabbattha kammatthãna’ (Nhất thiết nghiệp xứ). 
‘Kammatthãna muốn nói đến đối tuợng hay đề mục thiền và 
‘sabbatthaka’ nghĩa là thích hợp để hành với tất cả đề mục thiền 
khác. Do đó, thiền tâm từ là đề mục thiền thích họp để hành 
chung với tất cả đề mục thiền khác. Thực sự, mettã là một đề 
mục thiền mà mỗi hành giả nên hành. 

Mọi nguời ai cũng muốn đuợc giàu sang, và mọi chúng 
sanh đều muốn sống một cuộc sống an vui, hạnh phúc. Đe thảnh 
tựu uớc muốn này, hành thiền tâm từ đuợc xem là rất hữu ích. 
Có lần tôi đọc đuợc câu chuyện sau: 


13. Chỉ Có Tâm Từ 


Buôi sáng nọ, khi một nguời phụ nữ buớc ra khỏi nhà đê 
phơi quần áo, cô thấy ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trong 
khu vuờn nhà mình. Mặc dù không quen biết một ai trong số ba 
nguời này, cô vẫn lễ phép đi đến gần họ, vì họ là những bậc 

107 



Sayadaw u Indaka 


trưởng lão và nói, “Dường như trước đây con đã gặp các cụ rôi 
ạ. Có phải các cụ đến đây để nghỉ ngơi? Các cụ có muốn đi vào 
trong nhà dùng trà nóng và nhấm chút trà muối (lá trà muối 
chua, một món ăn nhẹ của Miến) không?” Trước sự ngạc nhiên 
của cô, một cụ liền hỏi thế chồng chị đã đi làm chưa? Cô trả lời 
rằng anh ấy đã đi làm. Khi nghe điều này, các cụ nói, “Neu vậy, 
sẽ là không thích hợp để chúng tôi đi vào nhà của chị đâu.” Vì 
sự từ chối của các vị là hoàn toàn tự nhiên, cô không cãi lại mà 
tiếp tục làm công việc của mình. Buổi chiều, khi người chồng 
đi làm về, cô kể lại cho chồng nghe những gì đã xảy ra. Cảm 
thấy thương hại cho các cụ, người chồng bảo cô ra mời các cụ 
vào trong nhà. Người vợ nghe lời chồng ra mời ba cụ già lúc ấy 
vẫn còn đang ngồi ngoài trời vào trong nhà. Tuy nhiên, sau khi 
nghe lời mời, các cụ nói rằng họ không thể cả ba người cùng 
vào nhà một lần được. Đây dường như là chuyện gì đó rất kỳ 
lạ, vì thế cô hỏi các cụ tại sao điều này lại không thể? 

Để trả lời câu hỏi của cô, cụ thứ nhất chỉ tay vào cụ thứ 
hai và nói, “Tên cụ này là ‘Bho Dhana’.” Rồi chỉ vào cụ thứ ba 
và nói, “Cụ này tên là ‘Bho Aungnaing’, còn lão tên là ‘Bho 
Mettã’. Chị cứ vào nói với chồng tên của chúng tôi và để anh 
ta quyết định xem muốn mời ai trong ba người chúng tôi vào 
nhà nhá.” Với lại, ông giải thích thêm, cả ba chúng tôi không 
thể vào cùng nhau được đâu đấy. Sau khi nghe điều này, người 
phụ nữ đi vào và kể lại cho chồng nghe hết mọi thứ ông lão đã 
nói không bỏ sót một chi tiết nào. 

Vừa nghe nói vậy người chồng nhảy cẫng lên vui mừng 
và nói, “Tốt lảnh thay! Này em, nếu chúng ta chỉ có thể mời 
được một cụ vào nhà, vậy chúng ta hãy mời ‘Cụ Dhana’ đi bởi 
vì ‘dhana’ có nghĩa là tài sản hay của cải. Lúc đó nhà chúng ta 
sẽ có đầy của cải.” Tuy nhiên, chị vợ không đồng ý. “Này anh 


108 



Sayadaw u Indaka 


yêu, theo ý em thì chúng ta nên mời cụ ‘Bho Aungnaing’ vào 
đi. (Trong tiếng Miến, ‘Aungnaing’ có nghĩa chiến thắng, vượt 
qua, thành công, phát đạt, hay có dồi dào cái gì đó. ‘Bho’ là một 
từ Miến chỉ ‘Cụ’ Hay ‘ông’; nó cũng là một cách xưng hô kính 
trọng đối với người lớn tuổi.) Lúc đó chúng ta sẽ luôn luôn được 
thành công và thịnh vượng. Chúng ta sẽ thành công trong mọi 
công việc chúng ta đảm nhận, và khi chúng ta thành công, 
chúng ta cũng sẽ trở nên giàu có vậy. Tuy nhiên, ngay khi người 
phụ nữ này dứt lời, cô con dâu đang ngồi ở góc phòng nghe lỏm 
được câu chuyện cũng mạo muội góp ý. Cô nói, “Thưa cha thân, 
con nghĩ chúng ta chỉ nên mời ‘Cụ Mettã’ bởi vì lúc đó cả nhả 
chúng ta sẽ được thấm nhuần với hương thơm mát của tâm từ, 
và tất cả chúng ta sẽ sống trong sự bình yên và sung túc.” Nghe 
cô con dâu nói xong, chồng của người phụ nữ nói, “Này em 
yêu, những gì con dâu chúng ta nói cũng rất hữu ích đấy chứ, 
vì thế anh nghĩ tốt hơn hết nên mời ‘Cụ Tâm từ’ vào nhà. Em 
vui lòng ra gọi cụ vào đi.” 

Theo yêu cầu của chồng, người phụ nữ bước ra ngoài và 
nói với ba cụ già rằng họ đã quyết định mời ‘Cụ Mettã’ vào 
trong nhà. Ngay tức khắc ‘Cụ Mettã’ đứng dậy và đi vào nhà. 
Hai cụ còn lại cũng lập tức đứng dậy đi theo ‘Cụ Mettã’. Rất 
ngạc nhiên, người phụ nữ lễ độ nói với ‘Cụ Dhana’ và ‘Cụ 
Aungnaing’ rằng cô chỉ mời ‘Cụ Mettã’ vào nhà thôi mà. Cô 
hoàn toàn bối rối vì cả ba cụ đều đã nói với cô rằng họ không 
thể ba người cùng vào một lần được. Cô hỏi, “Vậy bây giờ cả 
ba cụ cùng vào được là thế nào?” Đáp lại câu hỏi của cô, ba cụ 
đồng thanh trả lời, “Neu như chị mời hoặc ‘Cụ Dhana’ hoặc 
‘Cụ Aungnaing’ thời hai cụ khác sẽ phải chờ ở ngoài. Tuy 
nhiên, con dâu chị đã mời ‘Cụ Mettã’ nên cả ba chúng tôi đều 
vào được. Hãy lắng nghe và ghi nhớ rõ điều này nhá! Bất cứ 
khi nào đức từ ái có mặt, của cải và sự thảnh công cũng trong 


109 



Sayadaw u Indaka 


tầm tay, và từ đó mọi phương diện của cuộc sống cũng mở ra. 
Hãy ghi nhớ điều này suốt đời nhá. 

Vì lý do này tôi thường khuyến khích các gia đình, các 
thầy cô giáo và học sinh, người dân quê cũng như thành thị hãy 
hành thiền tâm từ. Bất cứ khi nào chúng ta có một tấm lòng tràn 
đầy từ ái, mọi phương diện của cuộc sống của chúng ta sẽ mở 
ra một cách êm ả, thuận lợi và chúng ta sẽ thành công. Dường 
như đấy là điều tự nhiên, có phải không? 

14. Sayãdaw u Uttamassara 

Sayãdaw u Uttamassara sống trong vùng đồi núi gần 
biên giới Bangladesh! và truyền bá giáo pháp ở nơi ấy. Ngài 
được nhiều người biết đến nhờ tâm từ. Ngài thường nói rằng 
tâm từ cũng nhu thần dược của lương y Maung Thoo sống trong 
thời kỳ Inwa. Trong thời kỳ này, một người đàn ông có tên là 
Maung Thoo được một lương y nổi tiếng có khả năng chữa lảnh 
mọi căn bệnh truyền cho một bài thuốc. Bất cứ khi nào có một 
người bị bịnh đến, ông chỉ cần trộn một chút xà bông cát (sand 
soap!!), muối và trái me chín lại với nhau, rồi thêm ít nước và 
cho uống. Một lát sau bệnh sẽ biến mất. Sau khi Maung Thoo 
biết cách làm thuốc, ông áp dụng bài thuốc gia truyền này cho 
bất cứ ai đến xin giúp đỡ. Bất kể người ta bị bệnh gì và do đâu 
khiến cho bệnh xuất hiện cũng không thảnh vấn đề. Các bịnh 
đau bao tử, đau mắt, hay các chứng chóng mặt, khó tiêu, hen 
suyễn, cảm lạnh, nóng sốt,.. khi uống thuốc này tất cả đều biến 
mất. 


Một anh nông dân nọ cố gắng đi tìm cặp bò thất lạc 
không được, trong cơn tuyệt vọng, anh đến Maung Thoo cầu 
xin giúp đỡ. Maung Thoo cũng cho anh ta bài thuốc này và bảo 
anh ta uống đi. Sau khi uống thuốc xong anh tiếp tục đi tìm bò, 

110 



Sayadaw u Indaka 


đến mé rừng gần làng anh cảm thấy đau bụng. Sau khi nhìn mọi 
huớng không thấy ai ngoài anh, anh liền đi vào một lùm cây 
bên vệ đuờng để xả. Bất ngờ, anh khám phá ra cặp bò mất cắp 
bị nguời ta cột vào một cành cây. Nhu vậy, thuốc của Maung 
Thoo thậm chí đã giúp anh ta tìm đuợc cặp bò thất lạc. Ket quả 
là Maung Thoo trở thành một luơng y nổi tiếng trong cung vua, 
và cuộc đời ông cũng thay đổi hoàn toàn. 

Cũng vậy, bất cứ khi nào có nguời cầu xin Sayãdaw 
Uttamasara giúp đỡ, ngài luôn luôn cho họ ‘nuớc tâm từ’ hay 
nuớc đuợc làm tràn ngập tâm từ. Cuốn sách “Làm Thế Nào Đe 
Sống Một Cuộc Sống Bình Yên” đã mô tả cách làm thế nào để 
nguời ta có thể có đuợc hạnh phúc và sự bình yên, nhờ vậy cuộc 
sống của họ mở ra dễ dàng. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng 
của việc nuôi duỡng tâm từ và thuờng xuyên thực hành nó bởi 
vì tâm từ đem lại rất nhiều lợi ích và còn là nền móng cho sự 
thành công cả về vật chất lẫn tinh thần. Cách tốt nhất để thực 
hành tâm từ là gì? Vào lúc khởi đầu của một ngày, truớc thời 
thiền minh sát buổi sáng sớm, bạn nên hành thiền tâm từ nhu 
một phần của công việc chuẩn bị tiên khởi. Không cần thiết phải 
hành lâu, chỉ năm phút thôi. Bạn cũng nên hành tâm từ khi bạn 
gặp những chuông ngại trong thiền minh sát khiến sân hận, bất 
mãn hay thất vọng phát sanh hoặc những điều khiến bạn lo lắng, 
sợ hãi. Tuy nhiên, truớc tiên bạn cũng nên cố gắng vuợt qua 
những trạng thái tâm khó chịu trong thiền minh sát bằng cách 
quan sát và ghi nhận sân hận hay sợ hãi ấy đúng nhu thực. Chỉ 
sau khi đã thử làm nhu vậy mà không gặt hái chút thành công 
nào, bạn mới nên ngung hành minh sát và chuyển sang hành 
thiền tâm từ. Bạn nên tu tập tâm từ cho đến khi những phiền 
não sân hận hoặc bất mãn ấy hoàn toàn biến mất. Khi tâm đã 
trở nên trong sáng và bình yên, bạn nên quay trở lại với việc 
hành thiền minh sát của mình. 


111 



Sayadaw u Indaka 

15. Kinh Nghiệm Cá Nhân về Sức Mạnh Của Tâm Từ 

Trong nội dung này, Tôi muốn kể cho các bạn nghe một 
kinh nghiệm riêng về sức mạnh của tâm từ. Điều này xảy ra vào 
năm 1976, ngay lúc bắt đầu vào mùa nóng ở Miến Điện. Truớc 
khi rời Mandalay để đi hành thiền tại Trung Tâm Thiền Mahãsi 
ở Yagoon, tôi có về ngôi làng quê của tôi. Sau khi về đến quê 
nhà, tôi tới thăm ngài Sayãdaw của Thiền Lâm Nemindarama 
để xin phép đuợc đi hành thiền. Nhu tên gọi của nó, Thiền Lâm 
Nemindarama tọa lạc trong một khu rừng rậm giữa những cây 
cổ thụ và những lùm tre dày đặc cách làng khoảng hai dặm. Vì 
tôi đi có một mình không có bạn đồng hành, tôi không dám mạo 
hiểm đi vào khu rừng có nhiều loại nai và các loại thú hoang 
khác cu trú trong ấy. 

Khi tôi hỏi xin phép Sayãdaw để đuợc hành thiền tại 
thiền viện Mahãsi, ngài nói rằng mục đích hành thiền của tôi là 
đáng ca ngợi và tôi nên đi học thiền ở đó. Rồi ngài mời tôi ở lại 
tu viện của ngài một hai ngày. Ngài nói, “ở cuối mảnh đất này 
có một cái thiền thất nhỏ. Truớc đây có một vị su già sống ở 
đó, nhung vị ấy đã chết cách đây không lâu, vì thế hiện nay 
không có ai ở đó cả. Hãy đi đến ở thiền thất riày nhá!” Sau khi 
dặn dò xong, ngài đua cho tôi hai cây đèn cầy và một cái bật 
lửa. Vì lúc ấy đã sáu giờ hơn, mặt trời đã lặn, và bên ngoài trời 
rất tối. 


Theo chỉ dẫn của Sayãdaw tôi đi theo con đuờng xuyên 
qua những hàng cây cổ thụ và các bụi tre dày tìm đến ngôi thiền 
thất nhỏ. Con đuờng mòn phủ đầy lá và dây leo. Ngôi thiền thất 
dài chừng ba mét và rộng khoảng hai mét ruỡi làm bằng tre với 
mái tranh. Khi vào bên trong, tôi thắp cây đèn cầy lên và bắt 
đầu dọn dẹp. Do phải dọn dẹp nhiều thứ nên tôi mệt lử cả nguời. 


112 



Sayadaw u Indaka 


Sau khi dọn dẹp xong, tôi đặt bát ở cuôi giường và xêp tâm y 
hai lóp (tăng-già-lê) lại nằm nghỉ lưng một chút cho lại sức. 
Môi trường rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng chim 
đêm kêu, hay tiếng chó sủa trong ngôi làng ở xa xa, hoặc tiếng 
ồn của những chiếc xe bò đi qua. Thế giới bên ngoài hoàn toàn 
bị màn đêm bao phủ. Sau một lúc tôi bắt đầu hành thiền. Tôi 
ngồi không được bao lâu thì cây đèn cầy tắt, tất cả ánh sáng 
trong thiền thất biến mất. 

Sau khi đèn tắt, cả thiền thất bỗng trở thảnh một nơi 
huyên náo đến điếc cả tai. Mái nhà phát ra tiếng kêu như thể lũ 
sóc đang chạy ầm ĩ ngang qua nó, sàn nhà thì vang lên những 
âm thanh như là có một con rắn lớn đang bò trườn qua vậy. 
Vách nhà cũng đầy những tiếp lộp độp như ai đó đang gõ và 
đập vào vậy. Trong một khoảnh khắc, bao nhiêu sự an lạc của 
độc cư (viveka sukha) biến mất. Trước tiên, tôi tự hỏi những 
tiếng ồn ấy có phải là của những chú chuột và sóc tạo ra hay 
không, nhưng rồi tôi lại quyết định phớt lờ hết mọi sự huyên 
náo ấy và hành thiền tâm từ. Thế là, tôi ngưng hành minh sát và 
bắt đầu hành thiền tâm từ. Sau khi hành thiền tâm từ khoảng 
mười lăm phút, tất cả những tiếng ồn ấy đột nhiên dừng lại và 
hoàn toàn biến mất. Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi sức mạnh của 
tâm từ này. Thực vậy, Tôi ngạc nhiên đến nỗi sởn cả da gà. 
Ngay lúc đó, tôi quay trở lại hành thiền minh sát. Từ đó trở đi 
không có sự nguy hiểm nào phát sanh thêm trong tối hôm ấy và 
cả trong hai ngày tôi ở lại đó nữa. Do không bị khuấy động, nên 
việc hành thiền của tôi tiến triển tốt. 

Một trường họp khác, khi tôi còn là một tỳ-kheo trẻ, tôi 
đã cố gắng chu toàn những bổn phận đối với thầy tôi. Khi làm 
những bổn phận này tôi luôn làm chúng với thái độ cung kính 
của một người học trò chăm sóc cho thầy của mình. Tuy nhiên, 


113 



Sayadaw u Indaka 


dường như nhiều người không nhìn nó theo cách này, thầy tôi 
dường như cũng không thấy đúng sự việc, vì thế ngài thường la 
mắng, quát tháo và bảo tôi sao tối dạ và lười biếng như thế. Khi 
tôi làm điều gì không đúng cũng vậy, ngài thường khiển trách 
tôi rất thậm tệ. Ngài không chấp nhận những lỗi lầm ngẫu nhiên, 
ngay cả khi tôi dâng cơm và thức ăn cho ngài. Neu tôi dâng ít 
thức ăn, ngài bảo khẩu phần ăn gì ít thế. Nếu tôi dâng nhiều, 
ngài bảo khẩu phần gì nhiều thế. Bất cứ lúc nào gặp tôi ngài đều 
la mắng, nhất là khi tôi làm điều gì đó không đúng. Vì thế, tôi 
cố gắng sống rất thận trọng. Neu bị la mắng vì điều gì, tôi thận 
trọng không để điều ấy xảy ra lần tới, nhờ vậy tôi sẽ không bị 
chỉ trích nữa. Suốt cả năm, không ngày nào trôi qua mà tôi 
không bị phê bình và la mắng; không ngày nào tôi không bị chỉ 
trích và khiển trách. Có thể nói mỗi ngày tôi đều phải chịu đựng 
sự rầy la và trách mắng này. 

Tuy nhiên, bất chấp những chướng ngại ấy, tôi không 
bao giờ từ bỏ kiên nhẫn. Cho dù Sayãdaw có la mắng và khiển 
trách nhiều bao nhiêu tôi cũng nhất quyết chịu đựng nó. Với 
thái độ này, tôi cam chịu hoàn cảnh và tiếp tục thực hiện những 
bổn phận của tôi. Tôi không chán nản mà cố gắng thực hiện bổn 
phận của mình một cách thận trọng không để phạm phải bất kỳ 
một lầm lỗi nào. Hàng ngày, tôi tu tập hai loại tâm từ - tâm từ 
xác định và tâm từ không xác định. Neu được rảnh một đôi giờ, 
tôi liền tu tập tâm từ lâu cho đến mức có thể. Thực sự, tôi càng 
dành nhiều thời gian để hành thiền tâm từ, nó càng trở nên dễ 
dàng cho tôi để cảm giác được tâm từ cho Sayãdaw. Bất cứ khi 
nào khuôn mặt của Sayãdaw xuất hiện trong tâm tôi, khuôn mặt 
ngài luôn vui vẻ với một nụ cười thân thiện. Đôi lúc tôi cũng 
trải nghiệm được thân và tâm của Sayãdaw nhu là thân và tâm 
của tôi. Trong suốt thời gian này, việc hành thiền tâm từ của tôi 
phát triển rất phong phú và tràn đầy hương vị. 


114 



Sayadaw u Indaka 


Hành tâm từ theo cách này, tôi băt đâu nhận ra một sự 
thay đổi hoàn toàn nơi cách cư xử của Sayãdaw. Ngài không 
còn la mắng và gắt gỏng nữa. Ngài không còn chỉ trích cũng 
như trách móc tôi nữa. Vì thế, tôi bắt đầu tự hỏi chẳng lẽ tâm 
từ của mình thực sự hiệu quả như vậy sao. Vào lúc điểm tâm 
một buổi sáng nọ, Sayãdaw muốn uống thêm trà. Khi tôi rót 
thêm trà cho ngài, do cái lỗ của vòi ấm bị những lá trà chặn lại, 
chỉ một chút nước trà thoát ra được. Vì thế tôi đã đổ mạnh hơn, 
nhưng lần này những lá trà chặn cái lỗ bất ngờ vọt ra và nước 
trà nóng tràn khỏi tách và chảy vào tay Sayãdaw. Mặc dù ngài 
giũ tay thật mạnh vì nước trà rất nóng, nhưng ngài không nổi 
giận. Ngài cũng chẳng la rầy hay quở trách tôi. Ngài chỉ mỉm 
cười và không nói gì cả. Khi tôi hỏi xem tay ngài có đau lắm 
không, ngài nói, “Chỉ một chút thôi”. Ngài bảo tôi đem cái hộp 
mực ở nơi bàn gần đó lại và đổ một ít lên tay ngài. Sau khi tôi 
cẩn thận bôi mực lên vết bỏng ở tay ngài, không vết phồng nào 
xuất hiện. Sau sự kiện này, tôi trở thành thị giả cho Sayãdaw. 
Có thể nói nhờ lợi ích tâm từ tôi đã góp phần làm thay đổi cách 
cư xử của ngài. Còn rất nhiều những kinh nghiệm riêng chúng 
tôi muốn kể cho các bạn; tuy nhiên, hiện chúng ta không còn 
nhiều thời gian nữa. Điều quan trọng tôi cần nói ở đây là làm 
thế nào để chuyển từ thiền tâm từ sang thiền minh sát. 


16. Từ Thiền Tâm Từ Đến Niết-Bàn 


Vì những lý do gì, sau khi hành thiên tâm từ chúng ta 
nên chuyển sang thiền minh sát? Chúng ta cần phải hành thiền 
minh sát vì mục đích cuối cùng trong cuộc hành trình của người 
Phật tử chúng ta vẫn chưa đạt đến vậy. Mục đích của chúng ta 
là Niết-Bàn, hay A-la-hán Thánh Quả (Arahatta Phala). Sau khi 
đã được tiếp xúc với giáo pháp của Đức Phật, người Phật tử giới 
đức nên tận dụng cơ hội này để thảnh tựu Niết-Bàn chứ không 


115 



Sayadaw u Indaka 


dùng quá nhiều thời giờ để hành thiền tâm từ nhằm cảm giác sự 
thỏa mãn vì thiền tâm từ thực sự không dẫn đến Niết-Bàn. Chỉ 
trong thời kỳ mà giáo pháp của Đức Phật còn hiện hữu chúng 
ta mới có pháp hành minh sát, con đuờng đích thực để đạt đến 
Niết-Bàn. Tại sao vậy? Bởi vì trong thời kỳ không còn giáo 
pháp của Đức Phật, thiền tâm từ vẫn có thể đuợc thực hành bởi 
các đạo sĩ và những nguời có giới đức. Nói khác hơn khi Phật 
Pháp không còn tồn tại, nhiều nguời vẫn có thể hành thiền tâm 
từ và đắc các thiền chứng hoặc thần thông nhu độn thổ hay bay 
ngang qua hu không, nhu thuờng. Tuy nhiên vào lúc chết họ sẽ 

chỉ đuợc tái sanh vào các cõi Phạm thiên mà thôi. Thực sự mà 

• • • • 

nói thì hành thiền tâm từ có thể giúp chúng ta sống một cách an 
vui cả ở thân lẫn tâm vì các phiền não tạm thời bị đoạn trừ 
(vikkhambhana pahãna - trấn phục đoạn trừ) nhờ định. Và dựa 
trên định này nguời ta có thể thảnh tựu các năng lực thần thông; 
tuy nhiên, sau khi chết nguời ấy sẽ phải tái sanh vào cõi Phạm 
thiên. Nhu vậy, nếu chúng ta chỉ hành thiền tâm từ, chúng ta 
không thể chứng đắc Niết-Bàn. Chúng ta không thể giải thoát 
khỏi những nguy hiểm của già, bịnh, và chết. Lợi ích cao nhất 
của việc hành thiền tâm từ là đạt đến Phạm Thiên Giới. Và khi 
chúng ta đạt đến Phạm Thiên giới chúng ta cũng sẽ không thoát 
khỏi già, bịnh và chết. Nhu vậy loại hạnh phúc chua thoát khỏi 
những nguy hiểm của già, bịnh và chết này không phải là hạnh 
phúc chân thực. Pháp hành duy nhất có thể dẫn đến Niết-Bàn là 
thiền minh sát. Nhờ hành thiền minh sát chúng ta có thể đuợc 
giải thoát khỏi già, bịnh và chết; hay nói khác hơn nhờ hành 
thiền minh sát chúng ta có thể thoát khỏi những nguy hiểm của 
Dukkha (Khổ). Chỉ có thiền minh sát mới có thể dập tắt đuợc 
tất cả mọi loại khổ này. 

Tuy nhiên, điều đáng nhớ ở đây là việc hành thiền minh 
sát nếu dựa trên nền tảng thiền tâm từ vẫn có thể chứng đắc 


116 



Sayadaw u Indaka 


Niết-Bàn, giải thoát chúng ta khỏi những hiểm nguy của già, 
bịnh và chết. Đức Phật dạy rằng Niết-Bàn là mục tiêu tối thuợng 
của cuộc hành trình tâm linh. Khi một nguời học pháp hay hành 
thiền, Đức Phật chỉ hài lòng nếu mục đích học hay hành của 
nguời ấy là để đạt đến Đạo, Quả và Niết-Bàn. Tại sao vậy? 

Ngày nọ trong thảnh Vuơng Xá (Rãjãgaha), một nguời 
Bà-la-môn tên gọi Dhananjãni bị bịnh, không cảm thấy khỏe 
trong nguời, vì thế ông cho nguời đi mời Tôn giả Xá-lợi-phất 
đến để thuyết pháp cho ông nghe. Đầu tiên Tôn giả Xá-lợi-phất 
hỏi thăm ông về bịnh tình và sự đau đớn và rồi ngài bắt đầu 
thuyết pháp. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi ông cõi nào là tốt hơn, cõi 
địa ngục hay cõi súc sanh? Dhananjãni trả lời rằng so với cõi 
địa ngục thì cuộc sống của một con vật vẫn tốt hơn. Sau đó ngài 
lại hỏi cõi nào là tốt hơn, cõi súc sanh hay cõi ngạ quỷ? 
Dhananjãni trả lời so với cõi súc sanh thì cuộc sống của ngạ quỷ 
vẫn tốt hơn. Ke tiếp, ngài hỏi cõi nào là tốt hơn, cõi ngạ quỷ 
hay cõi nhân loại? Một lần nữa, Dhananjãni trả lời rằng so với 
cõi ngạ quỷ thì kiếp sống làm nguời tốt hơn. 

Cuối cùng, ngài hỏi Dhananjãni cõi nào trong các cõi sau 
là tốt hơn: cõi nhân loại hay cõi trời Tứ Đại Thiên Vuơng; cõi 
Tứ Đại Thiên Vuơng hay cõi Đạo Lợi; cõi Đạo Lợi hay cõi Dạ 
Ma; cõi Dạ Ma hay cõi Đâu Suất; cõi Đâu Suất hay cõi Hóa Lạc 
Thiên; cõi Hóa Lạc Thiên hay cõi Tha Hóa Tự Tại? Dhananjãni 
nói với Tôn giả Xá-lợi-phất rằng, cõi Tứ Đại Thiên Vuơng tốt 
hơn cõi nhân loại; cõi Đạo Lợi tốt hơn cõi Tứ Đại Thiên Vuơng, 
cõi Dạ Ma tốt hơn cõi Đạo Lợi... cứ nhu vậy ông giải thích cẩn 
thận rằng cõi sau bao giờ cũng tốt hơn cõi truớc. Sau đó Tôn 
giả Xá-lợi-phất hỏi ông giữa hai thế giới, thế giới chu thiên và 
thế giới Phạm thiên, thế giới nào tốt hơn. Khi ông Bà-la-môn 
Dhananjãni nghe đến chữ “Phạm Thiên Giới”, ông vô cùng 


117 



Sayadaw u Indaka 


phấn khích và hỏi, “Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, có phải ngài vừa 
nói đến ‘Phạm Thiên Giới’? ” Với câu hỏi này của ông, ngài 
Xá-lợi-phất kết luận rằng tâm của Bà-la-môn Dhananjãni đang 
khuynh hướng về Phạm Thiên Giới. Vì thế, ngài quyết định 
thuyết về con đường đưa đến Phạm Thiên Giới cho ông. “Idha, 
dhananjãni, bhikkhu mettãsahagatena cetasã ekam disam 
pharitvã viharati,...” Điều này có nghĩa rằng việc hành thiền 
tâm từ đến tất cả chúng sanh trong mười hướng là việc thực 
hành đưa đến cõi Phạm thiên. Ngài cũng giải thích thêm là một 
người hành thiền có thể đạt đến Phạm Thiên giới nhờ hành các 
đề mục Bi (karunã), Hỷ (muditã) và Xả (upekkhã) nữa. 

Sau khi thuyết pháp xong, Tôn giả Xá-lợi-phất trở về 
Trúc Lâm tịnh Xá, và Ba-la-môn Dhananjãni tiếp tục thực hành 
tâm từ theo những chỉ dẫn của Tôn giả Xá-lợi-phất. Một lát sau, 
ông qua đời và liền tái sanh vào Phạm Thiên giới. Khi Tôn giả 
Xá-lợi-phất về đến tịnh xá, ngài liền đến đảnh lễ Đức Phật và 
thuật lại đề tài bài pháp ngài thuyết cho Bà-la-môn Dhananjãni. 
Khi ngài kể lại những sự kiện này, Đức Phật khiển trách ngài 
và nói, “Này Xá-lợi-phất, sao ông chỉ dạy cho người ta cách 
hành thiền tâm từ (bi, hỷ và xả) vốn đưa đến tái sanh trong cõi 
Phạm Thiên thôi? Sao ông không dạy cho người ta cách để đạt 
đến Đạo, Quả và Niết-Bàn? Điều này chỉ có thể được tìm thấy 
trong giáo pháp của Như Lai và so với các bậc thiền của Phạm 
Trú (tứ vô lượng tâm) nó vừa cao hơn vừa thánh thiện hơn nhiều 
bởi vì Phạm thiên giới thấp kém hơn Niết-Bàn vậy.” 

Những gì cần được nhấn mạnh ở đây là gặp được giáo 
pháp của Đức Phật là một sự kiện và cơ hội vô cùng hy hữu, 
phi thường. Do vậy, chúng ta chỉ nên thỏa mãn khi chúng ta học 
và hành giáo pháp đưa đến Niết-Bàn, mục đích cuối cùng của 
cuộc hành trình này thôi. Đe đạt đến Niết-Bàn, chúng ta cần 


118 



Sayadaw u Indaka 


hành thiền minh sát bởi vì nó chỉ cho chúng ta biết con đường 
và đích đến cuối cùng. Vì thế bước thêm bước kế tiếp và thực 
hành minh sát là điều rất quan trọng. 

17. Từ Tâm Từ Chuyển Sang Minh Sát 

Sau khi chuyển từ thiền tâm từ sang thiền minh sát bạn 
sẽ tiếp tục hành nhu thế nào? Trong Catukkanipãta của Tăng 
Chi Bộ Kinh có nói, mỗi hiện tượng danh - sắc sanh khởi trong 
lúc tu tập tâm từ cần phải được quan sát và ghi nhận. Làm điều 
này không khó, thực sự nó rất dễ. Như thế nào? Sau khi xuất 
khỏi thiền (tâm từ), bạn nên tập trung trên sự nhẹ nhàng của 
thân và quan sát cũng nhu ghi nhận nó là ‘nhẹ’, ‘nhẹ’ hoặc tập 
trung trên cảm giác hoan hỷ và quan sát nó nhu ‘hoan hỷ’, ‘hoan 
hỷ’. Bạn nên ghi nhận sự bình yên nhu ‘bình yên’, ‘bình yên’, 
ở đây, xuất khỏi thiền có nghĩa rằng bạn đã ngưng tu tập thiền 
tâm từ. 


Bây giờ chúng ta sẽ xem xét điêu này chi tiêt hơn. Sau 
khi một hành giả đã nhập vào thiền tâm từ, một ý nghĩ nhu vầy 
có thể khởi lên nơi tâm vị ấy ‘Hành thiền tâm từ nhu thế là đủ, 
giờ đây ta sẽ hành minh sát’. Ngay khi ý nghĩ này phát sanh 
trong tâm, vị ấy liền ngưng hành thiền tâm từ. Việc ngưng hành 
này được gọi là ‘xuất khỏi thiền tâm từ’. Khi bạn xuất khỏi thiền 
theo cách này, cảm giác an tịnh, bình yên và mát mẻ của tâm từ 
cũng nhu hỷ lạc mà bạn có được từ việc hành tâm từ sẽ thể hiện 
rất rõ. Tất cả những hiện tượng này phải được quan sát và ghi 
nhận đúng như thực khi chúng xuất hiện. Những gì tôi vừa giải 
thích đặc biệt có thể áp dụng cho những người giới đức và 
những hành giả có thể đắc thiền trong việc hành thiền tâm từ. 
Đối với những người giới đức và những hành giả hành thiền 
tâm từ nhưng không thể đắc thiền sẽ quan sát và ghi nhận tâm 


119 



Sayadaw u Indaka 


đang tu tập Mettã (tâm từ). Mồi lần niệm thầm ‘Cầu mong cho 
họ đuợc mạnh khỏe; cầu mong cho họ đuợc bình yên’, nhớ ghi 
nhận và quan sát cẩn thận uớc muốn niệm thầm, hay những 
chuyển động của đôi môi, hay âm thanh của sự niệm thầm này. 
Tất nhiên hai điểm sau - sự chuyển động của đôi môi và âm 
thanh của sự niệm thầm, chỉ rõ ràng đối với những hành giả 
niệm lớn tiếng mà thôi. Điều quan trọng là bất cứ hiện tuợng 
tâm và vật lý (danh và sắc) nào phát sanh đều phải đuợc hành 
giả quan sát và ghi nhận. 

Cũng có một cách khác để chuyển từ thiền tâm từ sang 
thiền minh sát. Đó là, sau khi xuất khỏi thiền (đối với hành giả 
đã đắc thiền) hoặc sau khi chuyển từ thiền tâm từ sang thiền 
minh sát, nguời hành thiền nên đua sự chú ý của mình xuống 
bụng và quan sát chuyển động phồng và xẹp của bụng, ghi nhận 
‘phồng’, ‘xẹp’. Đây là phuơng pháp đuợc thực hành tại trung 
tâm thiền này. Quan trọng là phải ghi nhận với chánh niệm mọi 
hiện tuợng ngay lúc nó xuất hiện ở thân hay tâm đúng nhu nó 
là. 

1. Nhiều cảm giác khác nhau có thể khởi lên nơi thân 
nhu nhẹ, nặng, thô, và mềm (pathavĩ dhãtu, địa đại), 
luu chảy, kết dính (vơí nhau), uớt, dính (ãpo dhãtu, 
thủy đại), nóng, lạnh, ấm (tejo dhãtu, hỏa đại), sự 
chuyển động, sự lắc lu, kiên cứng, hỗ trợ (vãyo 
dhãtu, phong đại). Khi bất kỳ một trong những hiện 
tuợng này khởi lên, bạn phải quan sát và ghi nhận 
chúng đúng nhu thực, chẳng hạn ‘nóng’, ‘nóng’ hay 
‘lạnh’, ‘lạnh’ 

Ghi nhận những loại đối tuợng này gọi là Thân Quán Niệm Xứ 
(kãyãnupassanã Satipatthãna) hay đơn giản ‘Quán Thân’. Nó là 


120 



Sayadaw u Indaka 


niệm xứ đầu tiên trong bốn niệm xứ. 

2. Khi các cảm thọ khổ, các cảm thọ lạc, hay thọ xả như 
tê, nhói, đau, hay cứng xuất hiện, bạn phải quan sát 
và ghi nhận những cảm thọ này như ‘lạc’, ‘lạc’ hay 
‘khổ’, ‘khổ’ hay ‘xả’, ‘xả’. 

Ghi nhận ba loại thọ này được gọi là Thọ Quán Niệm Xứ 

(vedanãnupassanã satipatthãụa) hay ‘Quán Thọ. 

3. Các hiện tượng tâm như mong muốn, nóng giận, 
ghen tị, kiêu hãnh, lo lắng, dự định, suy nghĩ, biếng 
nhác, vui thích, muốn khóc, muốn cười khởi sanh bạn 
cũng phải quan sát và ghi nhận chúng đúng như thực. 
Chẳng hạn, bạn phải ghi nhận muốn hay nóng giận 
như ‘muốn’, ‘muốn’ hay ‘nóng giận’, ‘nóng giận’. 

Ghi nhận những trạng thái tâm này được gọi là Tâm 
Quán Niệm Xứ (cittanupassanã satipatthãna), hay 
quán tâm cùng với các tâm sở của nó. 

4. Khi các hiện tượng như cảnh sắc, thanh, mùi, vị, 
những cảm giác xúc chạm hay các pháp trần (cảnh 
pháp) sanh khởi, bạn phải quan sát và ghi nhận những 
cảnh sắc, âm thanh, này như ‘thấy’, ‘thấy’, hay 
‘nghe’, ‘nghe’. 

Ghi nhận các loại đối tượng này được gọi là Pháp 
Quán Niệm Xứ hay Quán Pháp (dhammanupassanã 
satipatthãna). 


121 



Sayadaw u Indaka 


18. Ngồi Thiền 

Lúc mới bắt đầu hành thiền, bạn nên quan sát và ghi nhận 
chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Mặc dù ai cũng 
biết rằng họ cần phải quan sát đối tuợng nổi bật nhất vào lúc nó 
sanh khởi nhung với những hành giả chua từng hành thiền vẫn 
có thể gặp những khó khăn. Họ có thể bối rối không biết mình 
nên ghi nhận đối tuợng này hay đối tuợng kia. Do đó, lúc mới 
đầu thực hành bạn chỉ nên ghi nhận chuyển động phồng lên và 
xẹp xuống của bụng. 


Khi chúng ta thở vào, vùng bụng quanh rôn từ từ căng 
ra hay phồng lên. Đây gọi là ‘phồng’. Duới dạng hiện tuợng vật 
lý thì đây gọi là Phong Đại (vãyo dhãtu). Duới dạng các uẩn, 
nó là Sắc Uẩn (rũpa khandha); và duới dạng Tứ Thánh Đế, nó 
đuợc gọi là Khổ Đe (dukkha sacca). Tóm lại, tất cả pháp hữu 
vi, về bản chất, đều bất toại nguyện hay khổ bởi vì chúng không 


7 



hăng đuợc. 


Khi chúng ta thở ra, sự căng phông của bụng từ từ giảm 
xuống và bụng xẹp trở lại phía xuơng sống. Đây gọi là ‘xẹp’. 
Nó cũng là phong đại, sắc uẩn và khổ đế. Vì thế nguời hành 
thiền nên tập trung trên bụng, quan sát và ghi nhận chuyển động 
phồng là ‘phồng’, ‘phồng’ và chuyển động xẹp là ‘xẹp’, ‘xẹp’. 
Khi hành thiền, bạn không cẩn phải niệm những chữ này lớn 
thành tiếng, chỉ niệm thầm trong tâm thôi. 


Gán nhãn trong tâm (nhu phông,... xẹp,...) không phải 
là cái gì quan trọng lắm, nhung đối với những nguời mới hành 
thiền việc ghi nhận này sẽ giúp cho họ tăng thêm ý thức tỉnh 
giác. Khi định trở nên mạnh hơn, việc gán nhãn trong tâm 
không còn cần thiết nữa. Lúc ấy nếu bạn dùng một nhãn hiệu 


122 



Sayadaw u Indaka 


trong tâm, việc làm đó sẽ giông như đang bay qua một lớp mây 
dày trên một chiếc máy bay — bay sẽ không được êm ái lắm. 
Vì thế, khi định đã mạnh hơn, tốt nhất chỉ việc quan sát, không 
dùng nhãn hiệu. Tuy nhiên, bạn vẫn phải hay biết trọn vẹn 
chuyển động phồng và xẹp. Biết hoặc hay biết trọn vẹn về sự 
chuyển động này là mục đích chính. Bạn nên tập trung duy nhất 
trên sự chuyển động của bụng và quan sát nó một cách cẩn thận. 

Một điều khác bạn cần phải biết là không nên cố gắng 
tập trung vào những chữ ‘phồng’ hay ‘xẹp’ vì những chữ này 
chỉ là tên gọi hay khái niệm. Khi bạn đọc lớn những chữ này thì 
tâm ghi nhận tập trung trên những chữ chứ không phải trên bản 
chất thực của đối tượng. Hơn nữa, bạn không nên chú ý đến 
hình dáng hay hình thù của bụng. Bạn không cần phải làm như 
vậy vì hình dáng hay hình thù chỉ là những khái niệm hay thực 
tại chế định (pannatti) chứ không phải là những thực tại tuyệt 
đối (paramattha). Trong thiền minh sát bạn phải quan sát những 
thực tại tuyệt đối, không phải thực tại chế định. Bởi vậy, bạn 
chỉ nên quan sát và ghi nhận bản chất của chuyển động phồng, 
xẹp của những gì mà theo quy ước chúng ta gọi là bụng với 
những từ ‘phồng’ và ‘xẹp’. Hiểu kỹ về điểm này là điều rất quan 
trọng. 


Quan Sát hay Ghi Nhận 

‘Quan sát’ hay ‘ghi nhận’ có nghĩa rằng chúng ta tập 
trung một cách chú niệm trên các hiện tượng danh sắc và hay 
biết về bản chất thực của chúng. Chẳng hạn, khi chúng ta hay 
biết về chuyển động phồng và xẹp, đây gọi là quan sát hay ghi 
nhận. Đối khi có những người hành thiền thấy rằng những 
chuyển động phồng xẹp không rõ ràng bởi vì lúc ấy hơi thở của 
họ rất vi tế. Những người hành thiền này có thể lấy oai nghi 


123 



Sayadaw u Indaka 


ngồi và các điểm xúc chạm làm đối tượng chính. Với sự hay 
biết về đôi chân gập lại (trong tư thế kiết già hay bán già), và 
phần thân trên dựng đứng, bạn ghi nhận (tư thế này) là ‘ngồi’ 
(1). Ke đến bạn nên ghi nhận bản chất của từng cảm giác như 
‘chạm’, ‘chạm’ luân phiên giữa mông trái chỗ nó chạm vào tọa 
cụ hay chiếu thiền (2) và mông phải chồ nó chạm vào tọa cụ 
(3). Ke tiếp ghi nhận đôi tay chỗ chúng chạm vào nhau (4), và 
rồi mắt cá trái chồ nó chạm vào tọa cụ (5) và cuối cùng mắt cá 
phải chỗ nó chạm vào tọa cụ (6). 

Vói Người Có Những vấn Đề về Tim 

Người có những vấn đề về tim nên thận trọng và làm 
theo những hướng dẫn sau đây. Người cao huyết áp hay người 
dễ bị mệt lúc mới hành thiền không nên quan sát chuyển động 
phồng và xẹp của bụng. Quan sát chuyển động phồng xẹp này 
sẽ khiến cho tim trở nên kích động, thiền sẽ không tiến triển 
một cách êm ả. Neu ghi nhận những chuyển động phồng và xẹp, 
một lúc sau hành giả sẽ cảm thấy mệt, choáng váng, mê mụ 
hoặc co thắt cơ tim. Do đó, đối với những hành giả có những 
vấn đề về tim hay những hành giả mà hoi thở cực kỳ vi tế nên 
quan sát oai nghi ngồi và những điểm xúc chạm. 

Khi bạn ghi nhận ‘chạm’, bạn nên tập trung sự hay biết 
đơn giản trên cảm giác xúc chạm đang được quan sát ấy. 

Oai nghi ngồi và các điểm xúc chạm nên được quan sát 
theo thứ tự sau: 

> Ngồi — chạm (mông trái chạm chiếu thiền hay gối 
thiền) 

> Ngồi — chạm (mông phải chạm chiếu thiền hay gối 
thiền) 


124 



Sayadaw u Indaka 


> 

Ngồi- 

- chạm (hai tay chạm nhau) 

> 

Ngồi- 

- chạm (mắt 

cá trái chạm chiếu thiền hay gối 


thiền) 



> 

Ngồi- 

- chạm (mắt 

cá phải chạm chiếu thiền hay gối 


thiền) 




Oai nghi ngôi và những điêm xúc chạm nên được ghi 
nhận theo cặp những cảm giác xen kẽ nhau. Kinh nghiệm cho 
thấy rằng đối với những người có vấn đề về tim mạch, người 
cao huyết áp, hay những người dễ bị mệt khi hành thiền, nếu 
ghi nhận các đối tượng theo cách này thiền của họ đạt tiến bộ 
tốt đẹp hon. Trong một vài trường họp, ghi nhận theo cách này 
không chỉ cải thiện được bệnh chứng mà còn dứt trừ hoàn toàn 
căn bệnh nữa. 

Bất cứ khi nào tâm lang thang hay một ý nghĩ phát sanh 
trong tiến trình ghi nhận chuyển động phồng-xẹp của bụng hay 
trong tiến trình ghi nhận oai nghi ngồi và những cảm giác xúc 
chạm, bạn nên đưa sự hay biết đến ý nghĩ hay trạng thái tâm kết 
họp đó và ghi nhận nó. Khi bạn quan sát tâm hay bất kỳ trạng 
thái tâm nào, như ‘suy nghĩ’, ‘phóng tâm’, ‘dự định’, ‘tưởng 
tượng’, ‘hồi nhớ’, ‘muốn’, ‘nóng giận’, ‘lười biếng’, ‘an vui’, 
muốn cười’ hay ‘muốn khóc’, thì sự ghi nhận của bạn cần phải 
chắc chắn, chăm chú, và nhanh chóng. Bạn nên quan sát bất cứ 
hiện tượng gì sanh khởi, sử dụng một nhãn hiệu trong tâm như 
‘ suy nghĩ’, ‘ suy nghĩ’,... và sự suy nghĩ này cần phải được ghi 
nhận cho đến khi nó biến mất. 

Thiền minh sát không dính dáng gì đến việc luyện tập 
kiểm soát tâm, bạn chỉ cần quan sát nó một cách chánh niệm và 
đi đến một sự hiểu biết về hiện tượng khác. Chỉ khi, nhờ ghi 

125 



Sayadaw u Indaka 


nhận, những suy nghĩ hay tâm lang thang biến mất, bạn mới nên 
quay trở lại với đối tuợng chính, sự phồng và xẹp của bụng, hay 
bất kỳ một đối tuợng rõ rệt nào khác có mặt lúc đó. Thiền minh 
sát ngụ ý tu tập tâm hay trau dồi tâm; do đó, điều quan trọng 
nhất là phải ghi nhận tâm và các tâm sở của nó. Bằng cách ghi 
nhận tâm và các tâm sở của nó tâm sẽ trở nên an tịnh, dẫn đến 
việc hành minh sát thảnh công. 

Sự Xuất Hiện Của Những Cảm Thọ (Vedanã) 

Sau khi ngồi trong một thời gian nào đó, những cảm thọ 
khác nhau có thể sanh khởi trong thân. Bất luận cảm thọ nào 
sanh, dù là tốt hay xấu, nó phải đuợc ghi nhận đúng nhu nó thực 
sự là. Những cảm thọ này có thể là thọ khổ (dukkha vedanã), 
thọ lạc (sukha vedanã) hay chúng có thể là bất khổ bất lạc thọ 
(upekkhã vedanã). 

Quan Sát Các Cảm Thọ Khổ 

Trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy, Dukkham 
vedanam vedayamãno ‘dukkham vedanam vedayãmĩTi 
pajãnãti.” Có nghĩa là “Cảm giác một thọ khổ, nguời hành thiền 
tuệ tri (biết với trí tuệ) ta cảm giác một thọ khổ.” Do đó, thọ 
khổ cần phải đuợc quan sát và ghi nhận cẩn thận. Tuy nhiên, 
bạn không nên có cảm giác phải ‘chịu đựng’ vì thọ khổ này. 
Một số nguời tin rằng không nên quan sát những cảm thọ khổ 
nhu đau, nhức hay nhói buốt,..., vì chúng có thể dẫn đến những 
trạng thái tâm bất thiện. Thực sự thì những trạng thái tâm bất 
thiện nhu tức giận hay thất vọng có thể sanh khởi, đặc biệt khi 
một cảm giác đau sanh khởi nếu bạn nghĩ, ‘ôi, cảm thọ này sao 
mà đau thế’. Đức Phật không dạy chúng ta phải chịu đựng cái 
đau theo cách này, ngài chỉ muốn chúng ta hiểu và nhận ra bản 
chất thực của những cảm thọ khổ hay cái đau mà thôi. Do đó, 

126 



Sayadaw u Indaka 


bạn nên kham nhẫn đến mức có thể và ghi nhớ những lời này 
trong tâm, ‘Kham nhẫn dẫn đến Niết-Bàn’. Người hành thiền 
chuyên cần sẽ sớm nhận ra rằng với việc quan sát những cảm 
thọ khổ một cách nhẫn nại, chánh niệm (sati), vốn hay biết cái 
đau, phát sanh; định (samãdhi), sự chăm chú trên thọ khổ, và 
chánh kiến (sammãditthi), vốn hiểu rõ cái đau, cũng phát sanh. 
Tất cả các hiện tượng này là một phần của Pubbabhãga magga 
(Đạo đi trước) và vì thế cũng là một phần của Bát Thánh Đạo. 
Pubbabhãga magga (Đạo đi trước) là điềm báo trước sự chứng 
đắc thánh đạo; tuy nhiên, nó vẫn là một tuệ hiệp thế. Thực hành 
theo cách này tuyệt đối không cho phép các trạng thái tâm bất 
thiện sanh. Bạn chỉ nên quan sát cảm thọ khổ bao lâu bạn còn 
có thể kham nhẫn được. Khi bạn không thể kham nhẫn được 
nữa, bạn nên cử động hay nhúc nhích thân một cách chánh niệm 
và tiếp tục quan sát bất cứ cảm thọ nào sanh khởi, hoặc bạn 
cũng có thể đứng dậy và đi kinh hành. 


Kham Nhẫn Dẩn Đến Niết-Bàn 


Nói chung, câu nói ‘Kham nhẫn dẫn đến Niết-Bàn’ 
thường có nghĩa rằng bạn nên kham nhẫn khi bị ai đó mắng 
chửi, la lối, chỉ trích, hoặc thậm chí đánh đập và hành hạ bạn. 
Điều này hàm ý, nếu bạn có thể kham nhẫn những lúc nhu vậy, 
bạn có thể chứng ngộ Niết-Bàn. 

Tuy nhiên, trong lúc hành thiền, kham nhẫn có nghĩa là 
người hành thiền nên quan sát bất cứ cảm thọ khó chịu nào phát 
sanh, bạn nên quan sát và ghi nhận những cảm thọ này nhu tê 
buốt, đau nhức, kiên cứng, nóng, lạnh, chán, mệt, không vui,... 
Sự kham nhẫn này của bạn cuối cùng sẽ dẫn đến Niết-Bàn; nói 
cách khác, bạn có thể đắc Niết-Bàn bằng cách giữ sự kham nhẫn 
và chánh niệm. Do đó, luôn luôn cố gắng giữ kham nhẫn khi 


127 



Sayadaw u Indaka 


bạn đang bảnh thiến. 

Khi những cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, cảm giác xúc 
chạm, hay đối tượng của tâm xuất hiện, chúng cũng cần phải 
được ghi nhận như ‘thấy’, ‘nghe’, .... Khi cái thấy, cái nghe, 
hay cái biết về bất cứ đối tượng nào khác biến mất, bạn nên 
quay trở lại với việc ghi nhận sự chuyển động phồng-xẹp của 
bụng. Chỉ ghi nhận thấy hay nghe,... khi các đối tượng này rõ 
ràng, dễ thấy còn không đừng ghi nhận chúng. Cũng không cần 
phải quan sát những âm thanh nào kéo dài lâu, hay những âm 
thanh không rõ, giống như tiếng ồn từ sự giao thông ở xa. Bạn 
nên tiếp tục quan sát và ghi nhận đối tượng chính của mình, đó 
là chuyển động phồng-xẹp của bụng. 

Thiền minh sát sẽ không thực sự đầy đủ nếu nó chỉ bao 
gồm tọa thiền thôi. Người hành thiền cũng phải thực hành thiền 
đi (kinh hành) và quan sát những hoạt động hàng ngày. Khi 
hành thiền minh sát, người hành thiền cần phải thực hành liên 
tục không gián đoạn suốt cả ngày. Nên dành mười chín tiếng 
mỗi ngày để hành chánh niệm và năm tiếng còn lại để ngủ. Đức 
Phật dạy hành thiền trên bối oai nghi: đi, đứng, nằm ngồi. Tuy 
nhiên, vì người hành thiền có thể dễ dàng rơi vào giấc ngủ sau 
một lúc nằm, nên thường họ không được chỉ dẫn hành thiền 
trong oai nghi này. Mọi thiền sinh nên tọa thiền và đi kinh hành 
là chính 

19. Kinh Hành 

Trong lúc đi kinh hành bạn nên quan sát những chuyển 
động của mồi chân. Trước khi bắt đầu đi, bạn nên đứng tại đầu 
đường kinh hành và lưu ý những điểm này: 


128 



Sayadaw u Indaka 

1. Giữ thẳng người, đầu và xương sống thẳng hàng với 
nhau. 

2. Tay này nắm lấy tay kia để phía trước hoặc sau thân. 

3. Cũng có thể khoanh tay ở trước ngực. 

4. Không nên để xuôi tay hai bên thân. Nếu bạn để xuôi 
tay hai bên thân thiền sẽ không tiến bộ bởi vì tâm bạn 
sẽ luôn bị kéo vào những chuyển động của đôi tay 
đang đung đưa ở hai bên hông ấy. Điều này sẽ không 
cho phép định phát triển. 

Nên hạ tầm mắt và nhìn thẳng xuống đất phía trước bước 
chân bạn khoảng hai mét. Không nên căng mắt tập trung mà để 
sự hay biết nhẹ nhàng trên những chuyển động của đôi chân. 
Không nên cúi đầu quá thấp vì điều này dễ làm cho chóng mặt, 
đau cổ, hay nhức mắt và trán. Không nên nhìn xa phía trước và 
hai bên. Neu có ước muốn nhìn hay ý định nhìn, bạn nên ghi 
nhận ước muốn hay ý định nhìn ấy. Điều rất quan trọng đối với 
người hành thiền là lúc nào cũng phải kiểm soát con mắt. Chỉ 
khi con mắt được chế ngự và không để cho lang thang định mới 
phát triển. Không chế ngự được cái nhìn này định sẽ không phát 
triển. 


Bây giờ, hãy đưa cái biêt vào chân. Khi bạn băt đâu đi 
bằng cách bước một bước với chân trái, bạn nên ghi nhận sự 
chuyển động nhu ‘trái’ bước, và khi bạn bước với chân phải, 
bạn nên ghi nhận sự chuyển động này là ‘phải’ bước. Bạn nên 
sử dụng việc gán nhãn trong tâm và ghi nhận ‘trái’ bước, ‘phải’ 
bước này, nhưng tránh nói thảnh tiếng lớn. Quan tâm chính của 
bạn không phải là gán nhãn, mà là sự hay biết về những chuyển 
động của chân khi nó được đẩy về phía trước. Chính sự chuyển 
động của chân là cái bạn nên chánh niệm ghi nhận. Tuy nhiên, 
đối với những thiền sinh mới, định sẽ tăng trưởng dễ dàng hơn 


129 



Sayadaw u Indaka 


khi dùng một cái nhãn trong tâm đê hay biêt vê những chuyên 
động của mỗi chân. Kinh hành không nên đi nhanh, thực sự, nó 
cần phải di chuyển một cách chậm rãi. 


1. Mỗi buớc không nên quá dài, khoảng 3 tấc (một foot) 
là vừa. 

2. Khi bạn đặt chân xuống, toàn bộ bàn chân phải chạm 
đất. 

3. Bạn không nên đặt gót chân hay các ngón chân xuống 
truớc. 

Ghi Nhận ở Cuối Đường Kỉnh Hành 

Khi đi đến cuối đường kinh hành, bạn không nên xoay 
người liền. Trước tiên, kéo hai chân lại với nhau và đứng yên. 
Khi bạn đang đứng yên, tập trung cái biết trên tư thế thẳng đứng 
của thân và ghi nhận như sau: 

1. ‘Đứng’, ‘đứng’ khoảng mười lần. 

2. Trước khi xoay người, ghi nhận ý định xoay như ‘ý 
định’,‘ý định’. 

3. Khi xoay, bạn nên ghi nhận động tác này như ‘xoay’, 
‘xoay’. 

4. Khi xoay xong, thân bạn xoay về hướng mà bạn vừa 
đến, đứng yên lại và ghi nhận ‘đứng’, ‘đứng’ khoảng 
mười lần. 

5. Trước khi bắt đầu bước đi, bạn nên ghi nhận ý định 
bước như ‘ý định’, ‘ý định’. 


130 



Sayadaw u Indaka 


6. Khi bạn khởi sự bước, bạn nên ghi nhận mỗi bước 

chân một cách thích hợp như ‘trái’ bước, hay ‘phải’ 

bước. 

Bất cứ khi nào bạn đi đến cuối đường kinh hành, chớ quên ghi 
nhận bất cứ một động tác nào trong sáu động tác này. Bạn nên 
đi kinh hành trong suốt một tiếng đồng hồ. Neu thiền diễn tiến 
tốt, bạn có thể đi lâu hơn một tiếng. Khi tâm trở nên an tịnh 
hơn, bạn có thể quan sát mỗi bước chi tiết hơn bằng cách thêm 
vào các phần sau: 

• Dở, bước, hạ hay đặt chân xuống (3 phần cho mỗi 
bước) 

• Dở, bước, hạ, chạm (4 phần cho mỗi bước), hay 
ý định, dở, bước, hạ (bốn phần cho mỗi bước) 

• Dở, bước, hạ, chạm, nhấn (5 phần cho mồi bước) 

• Ý định, dở, ý định, bước, ý định hạ, (6 phần cho 
mỗi bước) 

• Ý định, dở, ý định, bước, ý định hạ, ý định, chạm, 
ý định, nhấn (9 phần cho mỗi bước). 

Nếu định của bạn vẫn chưa mạnh, bạn không nên quan 
sát qúa nhiều phần trong mỗi bước; nếu không bạn có thể bị 
choáng hoặc đau cổ. Tốt hơn hết, bạn nên tăng các phần của 
mỗi bước dần dần để có thể ghi nhận một cách chính xác trong 
lúc đi kinh hành. 

Những Lợi ích Của Kỉnh Hành 

Trong lúc đi kinh hành, định dễ phát triển nhanh chóng 
vì đối tượng thiền rất rõ rệt. Những chuyển động dở, bước, hạ 
của từng bước chân có thể dễ quan sát và ghi nhận hơn. Nó cũng 


131 



Sayadaw u Indaka 


dễ cho trí tuệ minh sát phát triển. Định có được trong lúc đi kinh 
hành sẽ kéo dài trong một thời gian lâu. Trong Tăng Chi Bộ 
Kinh, bài Kinh Cankama Đức Phật đề cập đến năm lợi ích có 

được từ việc đi kinh hành 

• • 


• Có khả năng đi bộ đường xa (không mệt mỏi) 

• Tăng trưởng sức lực 

• Sức khỏe tốt và không bệnh tật 

• Tiêu hóa tốt 

• Đinh tâm được bền bỉ 


Ghi nhớ những lợi ích này trong tâm, bạn nên hành thiền 
kinh hành với sự kính trọng và chuyên cần. Không nên xem nhẹ 
nó hay hành một cách hời hợt. 


Mục Đích Của Việc Đi Kỉnh Hành 

Kinh hành được thực hiện với mục đích hiểu rõ các đặc 

• • • • • 

tính vô thường, khổ và vô ngã của mọi hiện tượng tâm vật lý. 
Kinh hành không chỉ được thực hiện để giảm nhẹ sự tê cứng 
hoặc thay đổi oai nghi. Nó cũng không phải chỉ được thực hiện 
như một phương tiện để phát triển định tâm mạnh mẽ. Nhất 
thiết người hành thiền phải hiểu được điều này một cách rõ 
ràng. Neu không hiểu rõ điều này, người hành thiền có thể bị 
chấp vào tư kiến cá nhân của mình cho rằng, “Không cần thiết 
phải đi kinh hành làm gì. Neu ta chịu khó ngồi thiền, pháp hành 
kế như đã đầy đủ, bởi vì đi kinh hành chỉ là một cách đế làm 
cho xương khớp tê cứng được thoải mải mà thôi. ” 

Tuy nhiên, trong lúc đi kinh hành, các hiện tượng tâm 
vật lý (danh và sắc) sanh diệt không ngừng, vì thế việc quan sát 
và ghi nhận các hiện tượng tâm vật lý này khi chúng sanh khởi 

132 



Sayadaw u Indaka 


và biến diệt khi đi kinh bảnh là cần thiết. Không quan sát những 
hiện tượng này trong lúc đi kinh hành, bản chất thực của vô 
thường, khổ, và vô ngã có thể không được hiểu rõ. Neu những 
thực tại này không được hiểu, tà kiến dựa trên những khái niệm 
như đàn ông, đàn bà, chúng sanh, hay tự ngã (atta) chắc chắn 
sẽ phát sanh. Do hậu quả của những tà kiến này phiền não tham, 
sân, si nhất định cũng sẽ xuất hiện. Và đến lượt nó, sự xuất hiện 
của những phiền não sẽ khiến cho khổ sanh. Neu như bạn đang 
khổ do những phiền não đã khởi lên ấy, làm thế nào bạn có thể 
có được an lạc trong lúc đi kinh hành? 

Quan Sát Những Ý Nghĩ Trong Lúc Đi Kỉnh Hành 

Khi những ý nghĩ xuất hiện trong lúc đi kinh hành, bạn 
nên dừng lại và ghi nhận từng ý nghĩ một cách chăm chú cho 
đến khi nó hoàn toàn biến mất. Chỉ sau khi tâm đã dừng suy 
nghĩ bạn mới nên tiếp tục kinh bảnh và tiếp tục ghi nhận theo 
cách thường lệ. 


20. Quan Sát Những Hoạt Động Hàng Ngày 

Quan sát liên tục mọi hoạt động và chuyển động của thân 
với chánh niệm được gọi là (quan sát) những hoạt động hàng 
ngày. Hành thiền minh sát có nghĩa là thực bảnh sự hay biết về 
mọi hiện tượng tâm vật lý, đúng như chúng thực sự là, bất cứ 
khi nào chúng sanh khởi. Niệm phải được duy trì liên tục, không 
gián đoạn, không có bất kỳ khe hở nào. Neu niệm vắng mặt 
trong vài phút hoặc thậm chí chỉ vài giây, phiền não tham hay 
sân có thể lẻn vào tâm quan sát, do tiến trình tâm vật lý đã không 
được ghi nhận. Neu tất cả những tiến trình tâm vật lý này được 
ghi nhận vào lúc sanh khởi của chúng thời những trạng thái tâm 

133 



Sayadaw u Indaka 


bất thiện sẽ không thể sanh khởi. 

Tầm Quan Trọng Của Việc Quan Sát Những Hoạt 
Động Hàng Ngày 

Nếu người bảnh thiền có thể quan sát được mọi hiện 
tượng trong lúc ngồi thiền với chánh niệm (sammãsati), một chi 
phần của Bát Thánh Đạo, họ cũng sẽ biết được những tiến trình 
tâm vật lý ấy với Chánh Kiến (sammãditthi) vốn cũng là một 
chi phần quan trọng khác của Bát Thánh Đạo. Đối với người 
hành thiền như vậy, không phiền não nào có thể khởi sanh liên 
quan đến những tiến trình tâm vật lý trong thời ngồi thiền của 
họ. 


Tuy nhiên, những trạng thái tâm bât thiện chăc chăn sẽ 
phát sanh ngay khi họ ngưng ngồi thiền bởi vì lúc ấy họ không 
còn ghi nhận những hoạt động và chuyển động của thân trong 
khi đứng, khi co duỗi chân, hay co duỗi tay của họ, họ không 
còn ghi nhận những hoạt động của thân khi ăn, uống, v.v... Một 
lần nữa những phiền não sẽ phát sanh, do những tiến trình tâm 
vật lý không được quan sát và ghi nhận. Vì thế, mọi hoạt động 
và chuyển động của thân trong những hoạt động hàng ngày phải 
được quan sát và ghi nhận. Một ngày của người hành thiền bao 
gồm hai mươi bốn giờ, chia thành các giai đoạn ngồi thiền, đi 
kinh hành, quan sát các hoạt động hàng ngày và ngủ. Thời gian 
dành để quan sát các hoạt động hàng ngày lớn hơn thời gian 
chúng ta dùng để ngồi thiền và đi kinh hành. Neu tất cả những 
hoạt động hàng ngày không được quan sát, lượng thời gian thực 
sự dành cho thiền sẽ giảm đáng kể. Trong Kinh Đại Niệm Xứ, 
Đức Phật dạy, “Người hành thiền phải hay biết về mọi hoạt 
động dù khi đang ăn, uống, đi, đứng, ngủ nghỉ, hay thức dậy.” 

Trong Kinh, ý niệm này được diễn tả bằng từ 

134 



Sayadaw u Indaka 


Sampajanna, thường được dịch như ‘Tỉnh Giác’ hay ‘sự hiêu 
biết rõ’ hoặc ‘hay biết trọn vẹn’. Bốn loại Tỉnh Giác được liệt 
kê trong các bản chú giải là: (1) Tỉnh giác về mục đích của hành 
động (2) Tỉnh giác về sự thích hợp của phưong tiện, (3) Tỉnh 
giác về hành xứ, tức không từ bỏ đề mục thiền trong suốt công 
việc hàng ngày, và (4) Bất si tỉnh giác, sự hay biết trọn vẹn về 
thực tại, sự hiểu biết rằng đằng sau những hoạt động này không 
có cái ngã trú (abiding selí) nào cả. Cái được xem như thiết yếu 
là mọi hoạt động này phải được làm với chánh niệm không gián 
đoạn để cho sự hiểu biết sâu sắc về bản chất thực của mọi hiện 
tượng có thể phát sanh. Do đó, mọi hoạt động hàng ngày này 
phải được quan sát một cách cẩn thận. 

Nếu bạn đưa tay ra để lấy một vật gì, bạn nên quan sát 
và ghi nhận chuyển động này như ‘đưa’, ‘đưa’. Kh i bạn co tay 
lại sau khi đã đặt hay lấy một vật gì bạn nên quan sát và ghi 
nhận chuyển động này như ‘co’, ‘co’. Khi bạn nhấc tay lên hay 
hạ tay xuống, bạn nên quan sát và ghi nhận ‘nhấc’, ‘nhấc’ hay 
‘hạ’, ‘hạ’. Tâm ghi nhận phải được đặt một cách chăm chú trên 
sự chuyển động của tay, chân, hay bất cứ phần nào của thân 
đang chuyển động. Tâm ghi nhận phải đặt một cách cẩn thận 
trên đối tượng đang được quan sát. Neu bạn hay biết ý định 
trước khi đưa tay hay co tay, ý định này cũng cần được ghi nhận 
như ‘ý định’, ‘ý định’. Đối với sự co, duỗi của chân bạn cũng 
nên ghi nhận theo cách như vậy. 

Cúi Lạy 

Trước khi cúi lạy, bạn nên chắp hai tay lại với nhau. Tất 
cả các ngón tay nên được chắp lại giống như một búp sen. Ke 
tiếp bạn đưa tay lên trán, với các ngón cái chạm vào vùng giữa 
chân mày và các ngón trỏ chạm vào chân tóc. Sau đó, tập tmng 


135 



Sayadaw u Indaka 


sự hay biết vào ân đức ‘Á-rá-hăng’ và các ân đức khác của Phật, 
đọc thầm ‘Buddharh saranarii gacchãmi’ (Con đem hết lòng 
thành kính xin quy y Phật). Rồi từ từ cúi xuống bằng cách hạ 
thấp phần thân trên xuống cho đến khi nó chạm đất. Khi đang 
hạ nguời xuống, bạn chỉ nên hay biết về chuyển động hạ xuống 
này. Khi cúi lạy, năm phần của thân phải chạm đất, đó là hai 
cùi chỏ tay, hai đầu gối và trán. 

Truớc khi cúi lạy lần thứ hai, bạn nên đọc thầm trong 
tâm, ‘Dhammarh saranarh gacchãmi’ (con đem hết lòng thảnh 
kính xin quy y Pháp). Và truớc khi cúi lạy lần thứ ba cũng là 
lần cuối cùng, bạn nên đọc thầm trong tâm ‘Sangharii saranarii 
gacchãmi’ (Con đem hết lòng thảnh kính xin quy y tăng). 

Quan Sát và Ghi Nhận Những Hoạt Động Hàng Ngày 

Khi bạn đang hành chánh niệm về những hoạt động hàng 
ngày, bạn nên quan sát và ghi nhận những hoạt động này theo 
cách sau: Rửa mặt nên ghi nhận nhu ‘rửa’, ‘rửa’; tắm nên ghi 
nhận nhu ‘tắm’, ‘tắm’. Xoa xà bông nên ghi nhận nhu ‘xoa’, 
‘xoa’. Uống nuớc nên ghi nhận nhu ‘uống’, ‘uống’; rửa chén 
bát sau bữa ăn ghi nhận ‘rửa’, ‘rửa’; lau khô tay ghi nhận ‘lau 
khô’, ‘lau khô’. Đứng dậy hay ngồi xuống cũng nên quan sát và 
ghi nhận nhu ‘đứng’, đứng’ hay ‘ngồi’, ‘ngồi’. Nói chung mọi 
hoạt động cần phải đuợc quan sát và ghi nhận một cách cẩn 
thận. Trong lúc bạn đang nằm trên giuờng truớc khi rơi vào giấc 
ngủ, bạn nên tập trung trên chuyển động phồng và xẹp của bụng 
và ghi nhận nó nhu ‘phồng’, ‘xẹp’. Bạn nên cố gắng rơi vào 
giấc ngủ với chánh niệm. Hãy tự thử điều này cho chính mình! 
Thực hành một cách chuyên cần để cho chánh niệm trở thảnh 
một thói quen bất biến. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, bạn 
nên ghi nhận ‘thức dậy’, ‘thức dậy’, và khi bạn buớc ra khỏi 


136 



Sayadaw u Indaka 


giường, bạn ghi nhận ‘bước ra’, ‘bước ra’. Nếu không có gì gấp 
phải làm sau khi thức dậy, bạn nên ghi nhận chuyển động phồng 
và xẹp của bụng một vài phút trước khi đứng dậy. Ngay khi bạn 
sẵn sàng đứng dậy, trước hết bạn nên ghi nhận ý định đứng dậy 
và sau đó ghi nhận những chuyển động tiếp theo sau ý định này. 
Khi bạn sẵn sàng để đi đến thiền đường, bạn nên ghi nhận mỗi 
bước bạn bước đi như ‘trái’ bước hay ‘phải’ bước trên con 
đường đi đến đó. Neu bạn tình cờ ngẩng đầu lên và nhìn quanh 
trước mặt bạn, hay sau lưng bạn, hay sang hai bên hay chỗ này 
chỗ kia, bạn nên ghi nhận như ‘nhìn’, ‘nhìn’. Và khi bạn thấy 
một cái gì đó, bạn nên ghi nhận ‘thấy’, ‘thấy’. Nếu bạn tình cờ 
nhìn vào một vật gì khiến cho tham, sân, hay bất kỳ phiền não 
nào khác phát sanh, bạn nên ghi nhận những trạng thái tâm này 
một cách thích hợp như ‘tham’, ‘tham’, hay ‘sân’, ‘sân’. 


Lòi Khuyên Đối Vói Người Tại Gia 

Bất cứ công việc hay hoạt động nào bạn làm trong cuộc 
sống hàng ngày bạn cần phải xem nó như một cơ hội để hành 
chánh niệm. Khi bạn rời nhà đi mua sắm hay để đi làm, bạn nên 
tập trung sự hay biết của bạn trên sự chuyển động của chân trái 
và chân phải và ghi nhận chuyển động ấy như ‘đi’, ‘đi’. Khi bạn 
đến chỗ mua sắm, văn phòng, hay nhà máy chỗ bạn làm việc, 
bạn nên cố gắng hay biết bất cứ chuyển động nào bạn đang làm 
để thực hiện những công việc hàng ngày của bạn với càng nhiều 
chánh niệm càng tốt. Bất cứ làm việc gì ngoại trừ công việc tính 
toán và những công việc trí óc khác, hãy cố gắng làm công việc 
ấy một cách chánh niệm. Bạn nên hành theo cách này cho đến 
khi nó trở thành một thói quen. 


Khi chánh niệm trở nên mạnh mẽ hơn, bạn sẽ ngạc nhiên 
khi thấy rằng lúc này chúng ghi nhận trạng thái an lạc nhiều 


137 



Sayadaw u Indaka 


hơn và lớn hơn bởi vì tham, sân, và những phiên não khác đã 
được loại trừ hay biến mất. Neu công việc bạn làm không khẩn 
cấp lắm, và thời gian, tính phức tạp của công việc cũng như 
hoàn cảnh thuận tiện, bạn nên thực hiện công việc càng chậm 
càng tốt. Người hành thiền nên tự xem mình như một người 
bịnh yếu ớt phải di chuyển một cách chậm rãi và thận trọng. 
Tuy nhiên, nếu công việc sắp làm là quan trọng và cấp bách, 
bạn nên thực hiện nó với tốc độ bình thường. Bất luận thế nào, 
bạn cũng nên cẩn thận để có thể duy trì được chánh niệm bằng 
cách tập trung trên những chuyển động của thân và hay biết 
chúng, cho dù bạn phải làm chúng một cách nhanh chóng. 

Lọi ích Của Việc Quan Sát Những Hoạt Động Hàng 

Ngày 


Khi thực hành theo cách này, bạn sẽ không còn có thê 
nói rằng bạn không có thời gian để hành thiền nữa bởi vì có quá 
nhiều công việc để làm. Thực vậy, công việc bạn làm càng 
nhiều thì số lượng đối tượng thiền của bạn càng lớn và điều đó 
có nghĩa rằng bạn có nhiều cơ hội để hành chánh niệm hơn. Khi 
bạn tiếp tục thực hành chánh niệm, sự hay biết của bạn sẽ càng 
lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, liên tục hơn. Khi chánh niệm 
trở nên liên tục, bạn sẽ hay biết được mọi chuyển động. Và vì 
lẽ bạn đã kiểm soát được chánh niệm, nên hầu nhu sẽ không có 
thân hành và khẩu hành nào được thực hiện một cách cẩu thả. 
Bạn sẽ không còn những hành động bằng thân hay bằng lời nói 
nào gây tổn hại đến người khác bởi vì tâm bạn không bị tham 
hay sân áp đảo. Điều này sẽ rất lợi ích vì ít nhất thế gian cũng 
được thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực hay việc làm xấu 
của bạn. Những trạng thái tâm lo lắng, khao khát, ưu sầu và 
tuyệt vọng sẽ giảm bớt, người hành thiền sẽ biết cách chấp nhận 
những hoàn cảnh mà họ bị rơi vào, và trở nên ít khó tính hơn. 


138 



Sayadaw u Indaka 


Họ ít bị bực phiền bởi những ý nghĩ như ‘Tôi không muốn ăn 
cái loại đồ ăn đó’ hay ‘Tôi không muốn mặc cái áo đó’. 

Kết quả là, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với bất cứ những gì 
bạn nhận được, sống an vui bất cứ chỗ nào bạn lưu trú và hòa 
hợp được với bất cứ người nào bạn gặp. Điều này có nghĩa rằng 
bạn sẽ kinh nghiệm được sự bình yên tâm hồn, và chỉ với sự 
bình yên của tâm này thân mới chấm dứt đau khổ. Mặc dù 
quanh bạn rất nhiều người phải chịu đau khổ do những trạng 
thái tâm bất thiện của họ, bạn sẽ kinh nghiệm được sự bình yên 
của tâm. Vào lúc chết, bạn sẽ không chết với một cái tâm rối 
loạn bởi vì tâm bạn sẽ luôn trong sáng và bình yên. Thay vì trăn 
trối một cách rời rạc hay cảm thấy kiệt sức, bạn sẽ chết với một 
cái tâm bình yên êm ả. Sau khi chết bạn sẽ được tái sanh hoặc 
trong cõi người hoặc trong cõi chư thiên. Như vậy, hành theo 
cách này bạn sẽ kinh nghiệm được nhiều loại bình yên và hạnh 
phúc thế gian. Cuối cùng, bạn sẽ đạt đến sự bình yên và hạnh 
phúc siêu thế hay sự bình yên và an lạc của Đao, Quả và Niết 
Bàn. 


21. Các Giai Đoạn Tuệ Minh Sát 

Hành minh sát theo cách này, người hành thiền sẽ kinh 
qua một chuỗi các kinh nghiệm tuệ giác nối tiếp nhau. 


• Tuệ Phân Biệt Danh sắc (Namampa - 
pariccheda nana — Danh sắc Phân Tích Tuệ) : 

Mục đích chính của bài pháp này là nhằm hướng 
dẫn người hành thiền chuyển từ thiền tâm từ sang 
thiền minh sát. Khi chúng ta tiếp tục thực hành 
việc quan sát và ghi nhận những gì chúng ta kinh 


139 



Sayadaw u Indaka 


nghiệm trong khoảnh khăc hiện tại, sự an tịnh và 
tập trung của tâm sẽ trở nên sâu lắng hơn, nhờ vậy 
cuối cùng chúng ta sẽ đi đến chỗ thấy ra rằng 
không có nguời, không có tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà, không có chu thiên, phạm thiên. Không có tự 
ngã cũng chẳng có một linh hồn nào cả; chỉ có hai 
hiện tuợng — đối tuợng và cái biết đối tuợng. 
Đây là sự thấy rõ danh và sắc (hiện tuợng tâm và 
vật lý), và nó đuợc gọi là Nãmarũpa - pariccheda 
naụa (Tuệ Phân Biệt Danh sắc). 


• Tuệ Hiêu Biêt Nhân Duyên (Paccaya pariggaha 
nãna — Nhân Duyên Phân Biệt Tuệ) 

Kế đến, khi chúng ta tiếp tục ghi nhận và quan 
sát, sự hiểu biết nhận ra rằng tâm ghi nhận phát 
sanh là do có một đối tuợng đuợc quan sát. Do 
chuyển động phồng xuất hiện, tâm ghi nhận là cái 
quan sát nó cũng xuất hiện. Do chuyển động xẹp 
xuất hiện, tâm ghi nhận quan sát nó xuất hiện. Do 
sự tê và ngứa xuất hiện, tâm ghi nhận biết tê, ngứa 
xuất hiện. Do có ý định nhấc chân, chuyển động 
nhấc xảy ra. Do có ý định đua chân về truớc 
(buớc), chuyển động buớc xảy ra. Do có ý định 
bỏ chân xuống, chuyển động hạ chân xảy ra. Do 
có sự hiện hữu của màu sắc và con mắt, thức thấy 
xuất hiện. Do có âm thanh và tai, thức nghe xuất 
hiện. Nói chung, do có nhân, quả liền xuất hiện. 
Sự hiểu biết này đuợc gọi là ‘Paccaya pariggaha 
nãụa’ hay Tuệ Hiểu Biết Nhân Duyên. 


140 



Sayadaw u Indaka 

• Tuệ Thẩm Sát Tam Tướng (Sammasana Nãna 
— Thẩm Sát Tuệ) 

Khi chúng ta tiếp tục thực hành, và khi tâm định 
của chúng ta trở nên sâu lắng hơn đến độ chúng 
ta có thể hay biết đuợc chặng đầu, chặng giữa và 
chặng cuối của chuyển động phồng và xẹp. 
Chúng ta cũng có thể ghi nhận những cảm thọ 
khác nhau bởi vì chúng đã càng lúc càng trở nên 
rõ rệt hơn. Khi chúng ta ghi nhận chúng một cách 
chăm chú, chúng ta thấy chúng biến mất và như 
vậy nhận ra bản chất vô thường (anicca) của 
chúng. Cùng với việc thấy sự xuất hiện và biến 
mất không ngừng của các đối tượng, chúng ta 
cũng nhận ra bản chất bất toại nguyện và áp bức 
hay bản chất khổ (dukkha) của các hiện tượng. 
Bất cứ khi nào chúng ta ghi nhận các cảm thọ khổ 
không thể chịu đựng được như sự đau đớn, nhức 
nhối, chúng ta biết chỉ có hai tiến trình, đó là cảm 
thọ khổ đang được ghi nhận và tâm ghi nhận nó. 
Và vì lẽ chúng ta không nhận thấy hoặc một hình 
thù của thân nào như tay, chân, đầu gối, hoặc bất 
kỳ bộ phận nào khác, sự nhận thức ấy cho thấy 
không có người, không có tôi, anh, đàn ông, đàn 
bà, chúng sanh, hay chư thiên. Chúng ta nhận ra 
rằng chỉ có tiến trình tự nhiên hay vô ngã (anatta) 
hiện hữu. Sự minh sát vào ba đặc tính vô thường, 
khổ và vô ngã của các tiến trình tâm vật lý này 
được gọi là Sammasana Nãna (Tuệ Thẩm Sát). 


141 



Sayadaw u Indaka 

Tuệ thấy Sanh Diệt (Udayabbaya Nãna — Sanh 
Diệt Tuệ) 

Với việc thực hành càng lúc càng thâm sâu, minh 
sát trí về bản chất vô thuờng, khổ và vô ngã của 
tất cả mọi hiện tuợng tâm vật lý hay năm uẩn 
cũng trở nên nhạy bén và dễ thể nhập hơn. Lúc 
này, các cảm thọ đau đớn và nhức nhối khó chịu 
đựng dần dần yếu đi, nhờ vậy việc ghi nhận trở 
nên tốt hơn. Với mỗi khoảnh khắc ghi nhận chúng 
ta sẽ đi đến chỗ thấy sự biến mất nhanh chóng của 
đối tuợng. Bất cứ khi nào một đối tuợng xuất 
hiện, nó đuợc ghi nhận và biến mất tức thời. Rồi 
một đối tuợng khác xuất hiện, chúng ta lập tức 
ghi nhận nó và nó lại biến mất. Trong tiến trình 
này, chúng ta thấy ra rằng đối tuợng hiện hữu chỉ 
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và liền biến 
mất. Đối tuợng xuất hiện cũng giống nhu thể một 
giọt mua rơi lập tức tan vỡ và biến mất ngay khi 
nó chạm vào mặt nuớc sông. Cũng vậy, các hiện 
tuợng tâm vật lý chỉ hiện hữu trong một phần nhỏ 
nhất của giây. Chúng ta nhận ra một hiện tuợng 
sanh, và ngay khi nó đuợc ghi nhận, nó liền biến 
mất. Chúng ta thấy rõ ra rằng bất cứ cái gì đuợc 
ghi nhận, dù nó là chuyển động phồng xẹp, đứng 
lên, ngồi xuống, hay co tay duỗi tay, mỗi đối 
tuợng xuất hiện và biến mất liền sau đó trong một 
khoảnh khắc ngắn ngủi, nối tiếp nhau hết hiện 
tuợng này đến hiện tuợng khác. Khi chúng ta đi 
kinh hành, chúng ta cũng nhận ra rằng việc nhấc 
chân xảy ra theo từng giai đoạn và rằng các hiện 
tuợng tâm vật lý sanh lên và diệt ngay tức thời. 


142 



Sayadaw u Indaka 


Sự hiểu biết này tạo thảnh minh sát trí về sự sanh 
và diệt của các hiện tượng tâm vật lý hay gọi tắt 
là Tuệ Thấy Sanh Diệt (Udayabbaya Nãụa). Lúc 
ban đầu của giai đoạn minh sát trí này, hành giả 
gặp rất ít những cảm thọ khổ khó chịu đựng. 
Ngoài ra, các đối tượng được ghi nhận sanh khởi 
theo đường lối tự nhiên của chúng và tâm ghi 
nhận xuất hiện để ghi nhận một cách tự động 
không cần một nỗ lực đặc biệt nào cả. Tất nhiên, 
chánh niệm lúc ấy đã trở nên mạnh mẽ. Khi tâm 
an tịnh, các trải nghiệm khác có thể phát sanh như 
ước muốn đưa tinh tấn (viriya) nhiều hơn vào 
pháp hành, những cảm giác đê mê của hỷ xuất 
hiện, các thể hiện khác nhau của hào quang 
(obhasa), thân an tịnh và tâm an tịnh (passaddhi), 
lạc không gì sánh bằng, trí thấy các đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã trở nên trong sáng và rõ 
rệt, và một niềm tin xác quyết nơi Tam Bảo. Với 
những trải nghiệm này, sự mong cầu (nikanti, dục 
cầu - một loại tâm tham) những hiện tượng kỳ 
đặc này có thể phát sanh vì chúng rất thú vị. Tất 
cả những hiện tượng này được gọi là Tùy Phiền 
Não Minh Sát {vipassanupakkilesa). 


Tuệ Thấy Sự Tan Hoại (Hoại Diệt Tuệ — 
bhahga nãna) 

Khi chúng ta hiểu ra rằng những trải nghiệm này 
là những tùy phiền não của minh sát, chúng ta nên 
ghi nhận liên tục những hiện tượng khả lạc và thú 
vị ấy. Khi đạt đến giai đoạn này, chúng ta hiểu 
được bản chất vô thường, khổ, và vô ngã của các 

143 



Sayadaw u Indaka 


hiện tượng tâm vật lý một cách rõ ràng hơn. Khi 
chúng ta tiến bộ thêm nữa, sự sanh khởi của các 
hiện tượng tâm vật lý sẽ được ghi nhận ít thường 
xuyên hơn, và chúng ta sẽ chỉ ghi nhận sự biến 
mất hay sự diệt của các hiện tượng. Kinh nghiệm 
này cũng giống như khi nhìn vào một người làm 
cho mình hoảng sợ hay làm cho mình bẽ mặt 
không thể chịu đựng được khi nhìn, và vì thế phải 
vội quay mặt đi khỏi người ấy vậy. Nó cũng như 
thể là các hiện tượng tâm vật lý không thể chịu 
đựng được việc bị quan sát, vì thế chúng lập tức 
biến mất khi đã được ghi nhận. Đây là Tuệ Thấy 
Sự Tan Hoại (Bhaủga Nãna). Khi chúng ta đạt 
đến giai đoạn tuệ minh sát này, tất cả những hình 
thức, hình dạng và khái niệm hoàn toàn biến mất. 
Thỉnh thoảng, toàn bộ hình thể của thân sẽ biến 
mất và tất cả cái còn lại là tâm ghi nhận hay tâm 
biết, ở giai đoạn này, việc thực hành đôi khi 
dường như không được vừa ý lắm. 


Tuệ Thấy Sự Sợ Hãi (Bhaya Nana — Kinh úy 
Tuệ) 

Khi người hành thiền chỉ còn biết về sự diệt của 
các hiện tượng tâm vật lý, sợ hãi có thể phát sanh 
bởi vì vị ấy đã đương đầu với sự diệt liên tục của 
danh sắc. Khi gặp phải những đối tượng đáng sợ 
như vậy, vị ấy nên ghi nhận ‘ sợ hãi’, ‘ sợ hãi’. Đây 
là bản chất của Tuệ Thấy Sự Sợ Hãi (Bhaya 
Nãna). 


144 



Sayadaw u Indaka 


Tuệ Thấy Lỗi Lầm Trong Danh sắc 

(Adĩnavãnupassanã Nãna — Quá Hoạn Tuệ) 

Khi nguời hành thiền tiếp tục ghi nhận mọi hiện 
tuợng tâm - vật lý (danh-sắc), nguời ấy chỉ thấy 
sự biến mất hay diệt mất của chúng với mỗi lần 
ghi nhận, vì thế vị ấy biết đuợc bản chất bất toàn, 
và bất toại nguyện của những hiện tuợng này. 
Mặc dù nguời ấy ghi nhận đuợc tình trạng này, vị 
ấy vẫn không có sự nhiệt thành trong việc thực 
hành. Nguời hành thiền có thể cảm thấy chán nản, 
mệt mỏi và phiền muộn. Song do nhờ ghi nhận 
liên tục tình trạng này, nguời ấy cũng thấy đuợc 
sự biến mất của chúng. Sự nhận thức rõ tính chất 
bất toại nguyện của mọi hiện tuợng danh sắc này 
chính là Tuệ Thấy Lỗi Lầm Trong Danh sắc 
(Adĩnavãnupassanã Nãụa — Quá Hoạn Tuệ). 

Tuệ Nhàm Chán (Nibbidãnupassanãa nãna — 
Yếm Ly Tuệ) 

Với tuệ giác thâm sâu có đuợc từ việc thực hành, 
nguời hành thiền càng ghi nhận nhiều thì sự mệt 
mỏi, nhàm chán và ghê tởm càng lớn, nguời ấy sẽ 
cảm thấy chán nản đối với thân và tâm này. Mặc 
dù không có uớc muốn ghi nhận, nguời ấy vẫn cứ 
tiếp tục ghi nhận. Thỉnh thoảng, nguời ấy có thể 
phải ghi nhận những đối tuợng đáng ghê tởm và 
gớm guốc, tâm nguời ấy sẽ thực sự cảm thấy ghê 
tởm, nhung khi những đối tuợng này đuợc ghi 
nhận, chúng cũng sẽ biến mất. Những sự thể hiện 
này là bản chất của Tuệ Nhàm Chán 
(Nibbidãnupassanãa nãụa — Yem Ly Tuệ). 

145 



Sayadaw u Indaka 


Tuệ Mong Muốn Giải Thoát (Muncitukamyata 
Nãna — Dục Thoát Tuệ) 

Khi người hành thiền thấy các hiện tượng danh 
sắc là chán ngắt và ghê tởm, ước muốn từ bỏ thân 
và tâm này sẽ khởi lên. Người hành thiền có một 
ước muốn mãnh liệt muốn thoát khỏi thân, tâm và 
các hành (saụkhãra) này. Một số người hành thiền 
khi đang ngồi thiền thì muốn đứng dậy để đi kinh 
hành, hoặc khi đang đi kinh hành họ lại muốn trở 
lại ngồi hành thiền. Dù họ đang ngồi hay đi kinh 
hành, họ đều cảm thấy khó chịu. Mặc dù vậy, họ 
vẫn tiếp tục ghi nhận đối tượng một cách cần 
mẫn, và với mỗi ghi nhận, đối tượng liền biến 
mất. Đây là bản chất của Tuệ Mong Muốn Giải 
Thoát (Muncitukamyatã Nãụa — Dục Thoát 
Tuệ). 

Tuệ Quan Sát Lại (Patisaủkhã nãna — Phản 
Khán Tuệ) 

Với lòng mong muốn giải thoát nhiệt thảnh này, 
người hành thiền quay trở lại việc thực hành và 
ghi nhận liên tục tất cả các hiện tượng danh và 
sắc (tâm-vật lý). Và khi vị ấy ghi nhận liên tục 
như vậy ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã 
được vị ấy nhận thức thậm chí rõ ràng, và sáng tỏ 
hon trước. Vì thế, Tuệ Quan Sát Lại (Patisaủkhã 
nãụa — Phản Khán Tuệ) chỉ là việc quan sát lại 
các đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã mà 
thôi. 


146 



Sayadaw u Indaka 

Tuệ Xả Đối Vói Các Hành (Saủkhãmpekkhã 
nãna — Hành Xả Tuệ) 

Khi người hành thiền tiếp tục với việc thực hành 
của mình một cách chuyên cần, định sẽ trở nên 
rất sâu và mạnh mẽ. Lúc ấy bản chất của vô 
thường, khổ và vô ngã được kinh nghiệm một 
cách sáng tỏ, rõ ràng và tâm ghi nhận trở nên rất 
ổn định và vắng lặng giống như một tấm ván được 
đóng chặt vào tường với những cây đinh vậy. 
Mặc dù người hành thiền cố gắng đưa tâm sang 
một đối tượng khác, nó vẫn trú trên đối tượng 
danh sắc đang được ghi nhận một cách kiên cố và 
thoải mái. Sự mệt mỏi và ảo tưởng trước đây biến 
mất hoàn toàn. Không còn buồn chán hay vui 
thích nữa, không còn khổ đau hay an lạc nữa, 
pháp hành minh sát tiến triển cực kỳ tốt. Do các 
đối tượng sanh và cần được ghi nhận, chúng đơn 
giản được ghi nhận vậy thôi, đó là tất cả. Người 
hành thiền thực hành một cách thoải mái không 
cần bất cứ một sự nỗ lực hay tinh tấn đặc biệt nào 
cả. Ghi nhận cả danh và sắc (tức các hành - 
saụkhãras) với thái độ xả là bản chất của Tuệ Xả 
Đối Với Các Hành (Saủkhãrupekkhã nãna — 
Hành Xả Tuệ). 

Tuệ Thuận Thứ (Anuloma nãna — Thuận Thứ 
Tuệ) 

Khi Tuệ Hành Xả chín muồi, tâm ghi nhận sẽ tăng 
tốc, nhờ vậy sự ghi nhận các đối tượng diễn ra 
trong sự tiếp nối nhau nhanh chóng hơn. Khi điều 
này xảy ra, một số người hành thiền có thể cố 

147 



Sayadaw u Indaka 


gắng áp dụng tinh tấn nhiều hơn cho việc ghi 
nhận của họ, hay họ có thể cho rằng có cái gì đó 
sai và thay đổi cách họ đang ghi nhận. Trong một 
vài trường hợp, một số người hành thiền thậm chí 
có thể bắt đầu suy nghĩ về những gì đang xảy ra 
với họ. Neu sự vệc này xảy ra, định tâm của họ sẽ 
bị yếu đi, và hậu quả là việc ghi nhận của họ có 
thể bị thưa thớt, và họ có thể mất sự tập trung. 
Tuy nhiên, nếu người hành thiền ghi nhận trở lại 
từng đối tượng một cách chăm chú, sự ghi nhận 
của họ sẽ trở nên nhanh và mẫn cảm như trước 
đây. Tâm ghi nhận sẽ tăng tốc trở lại cho đến khi 
nó quan sát và ghi nhận từng đối tượng một cách 
cực kỳ nhanh chóng. 

Tuy nhiên, nếu người hành thiền bỏ quá nhiều nỗ 
lực vào việc ghi nhận hay nếu họ bắt đầu suy nghĩ 
về những trải nghiệm của mình, lúc ấy họ sẽ thoái 
bộ, và tâm ghi nhận trở nên rời rạc với nhiều khe 
hở. Tất cả những kinh nghiệm này là sự thể hiện 
của ‘tuệ thuận thứ’, vốn hợp nhất tám giai đoạn 
tuệ minh sát đi trước với tuệ minh sát kế tiếp, đó 
là đạo tuệ (magga nãna). Tuệ này cũng còn được 
gọi là Tuệ Xuất Khởi (vutthãnagãmini vipassana 
nãna). Vutthãna có nghĩa là về phía Đạo (magga), 
và gamini có nghĩa là dẫn (về phía). 

• Tuệ Chuyển Tộc (Gotrabhũ nãna), Tuệ Đạo 
(Magga Nãna) Tuệ Quả (Phala Nãna), Tuệ Phản 
Khán (Paccavekkhana Nãụa) 


148 



Sayadaw u Indaka 


Khi Tuệ Xuât Khởi (vutthãnagãmini vipassana 
nãna) chín muồi và tất cả các căn tinh thần đã 
quân bình, lúc đó tâm ghi nhân lấy hết đà, và tâm 
hoạt động với tốc độ nhanh lẹ đến kinh ngạc. Tác 
ý đầu tiên đến sự diệt của tất cả hành (saụkhãras) 
là Tuệ Chuyển Tộc. Đây là minh sát trí cắt đứt 
phàm tộc (puthujjana) và nhập vào thánh tộc 
(ariya). Tuệ Đạo và Tuệ Quả dẫn đến nhận thức 
rõ sự diệt của các hành. Sự phản khán hay ngẫm 
nghĩ lại kinh nghiệm về sự diệt của các hành là 
Tuệ Phản Khán. Nguời hành thiền thực hành một 
cách chuyên cần có thể kinh nghiệm và thực 
chứng các giai đoạn minh sát tuệ này cho chính 
mình. 


Vì những lý do này, bạn nên hành thiên tâm từ 
truớc khi hành minh sát. Với định tâm mà bạn có 
đuợc từ thiền tâm từ nhu một nền tảng, lúc đó bạn 
hãy chuyển sự chú ý của mình sang việc thực 
hành minh sát. Nhờ thực hành chuyên cần, cầu 
mong cho các bạn thoát khỏi mọi sự hiểm nguy 
và tai họa, sớm đạt đến sự an lạc của đạo, quả và 
niết-bàn một cách dễ dàng. 


149 



Sayadaw u Indaka 


Phân Phụ Lục 

Phụ Lục I 


BÀI KINH TÂM TỪ 
(Mettãsutta) 

Tuyên cáo bài kinh Tâm Từ (Uyyojana): 

1- Yass 'ãnubhãvato yakkhã, 

Neva dassenti bhĩsanam. 

♦ 

Yaỉĩhi cev 'ãnuyuỉyanto, 
Rattindivam 'atandito. 

2- Sukham sugati sutte ca, 

Pãpam kinci na passati. 
Evamãdigunũpetarn, 

Parittarn tarn bhanãma heỉ 

♦ ♦ « 

Mettãsutta (kinh Tâm Từ) 

3- Karanĩyam 'atthakusalena, 

Yanta santarn padarn abhisamecca. 

Sakko ujũ ca suhujũ ca, 

Suvaco cassa mudu anantimãnĩ. 

4- Santussako ca subharo ca, 
Appakicco ca sallahukavutti. 

Santindriyo ca nipako ca, 

Appagabbho kulesva 'nanugiddho. 

150 



Sayadaw u Indaka 


Na ca khuddam 'ãcare kỉncỉ, 
Yena vinnũ pare upavadeyyum. 

Sukhino vã khemino hontu, 
Sabbasattã bhavantu sukhitattã. 

5- Ye keci pãnabhũtatthi, 

Tasã vã thãvarã va 'navasesã. 

Dĩghã vã ye va mahantã, 
Majjhimã rassakã anukathũlã. 

6- Ditthã vã ye va aditthã, 

Ye va dũre vasanti avidũre. 

Bhũtã va sambhavesĩ va, 
Sabbasattã bhavantu sukhitattã. 

7 - Na paro param nikubbetha, 
Nãtỉmannetha katthaci na kaiỉci. 

Byãrosanã patighasaMã, 
NãMamannassa dukkhamiccheyya. 

8- Mãtãyathã niyarụ putta- 
mãyusã ekaputtamanurakkhe. 

Evampi sabbabhũtesu, 
Mãnasarn bhãvaye aparimãnarn. 

9- Mettãnca sabbalokasmi, 
Mãnasarn bhãvaye aparimãnarn. 

Uddham adho ca tiriyaiỉca, 
Ảsambãdharn averam 'asapattarn. 

10- Tittharn cararn nisinno va, 

151 



Sayadaw u Indaka 


Sayãno yãvatã ’ssa vitamiddho. 
Etam satim adhittheyya, 

Brahmam ’etam vihãram ’idha mãhu. 

♦ 

11-Ditthinca anupagamma, 
Sĩlavã dassanena sampanno. 
Kãmesu vineyya gedham, 

Na hi jãtu 'ggabbhãseyya puna reti. 
(Mettãsuttam nitthitam) 

Nghĩa tuyên cáo bài kinh Tâm Từ: 

1- Thưa chư bậc Thiện trí, 
Hành giả thường tinh tấn, 

Tiến hành rải tâm từ, 

Ngày đêm không ngưng nghỉ, 
Theo kinh Tâm Từ này. 

2- Ngủ nghỉ được an lạc, 
Không thấy mọi ác mộng, 

Thức dậy được an lạc, 

Có rất nhiều quả báu, 

Trong bài kinh Tâm Từ, 
Chúng tôi tụng niệm đây: 

Nghĩa bài kinh Tâm Từ: 

3- Bậc Thiện trí sáng suốt, 

Biết cầu sự lợi ích, 

Niết Bàn an tịnh lạc, 

Tâm từ làm nền tảng, 


152 



Sayadaw u Indaka 


Thực hành giới-định-tuệ. 
Bước đầu nên thực hành, 
Hành giả có đức tính: 

- Có năng lực đức tin. 

- Tính ngay thang chân thật. 

- Có tính tình trung thực. 

- Người dễ dạy, dễ khuyên. 

- Tính nhu mì hiền lành. 

- Không ngã mạn, khiêm nhường. 

- Biết tri túc hài lòng. 

- Người dễ nuôi, dễ sống. 

- Người ít việc, ít công. 

- Có đời sống nhẹ nhàng. 

- Biết thu thúc lục căn. 

- Có trí tuệ thông suốt. 

- Thân, khẩu, ý thuần đức. 

- Không quyến luyến gia đình. 

- Không làm mọi điều ác. 
Mười lăm pháp nền tảng, 

Của pháp hành tâm từ. 

4- Khi hành giả tiến hành, 
Niệm rải tâm từ rằng: 

Cầu mong mọi chúng sinh, 
Thân thường được an lạc, 
Sống bình an vô sự, 

Tâm an lạc ữầm tĩnh. 

5- Tất cả chúng sinh nào, 
Phân chia thành hai nhóm: 

Còn sợ và không sợ, 

153 



Sayadaw u Indaka 


Thây được và không thây, 
ở gần và ở xa, 

Đã sanh và còn sanh, 

Cả thảy chúng sinh ấy, 

Cầu mong thân và tâm, 
Thường được hưởng an lạc. 

6- Tất cả chúng sinh nào, 
Phân chia thành ba nhóm, 

Có thân hình khác nhau: 
Dài, ngắn và trung bình, 

To, nhỏ và trung bình, 
Mập, ốm và trung bình, 

Cả thảy chúng sinh ấy, 

Cầu mong thân và tâm, 
Thường được hưởng an lạc. 

7- Hành giả rải tâm từ, 

Cầu mong mọi chúng sinh, 
Không làm khố lẫn nhau, 
Niệm rải tâm từ rằng: 

Xin cầu mong người này, 
Không lừa đảo người kia. 
Xin cầu mong người này, 
Không khinh thường người kia. 
Cầu mong mọi chúng sinh, 
Không làm khố lẫn nhau. 

8- Tâm từ, tình thưong yêu, 
Với tất cả chúng sinh, 

Như một người từ mẫu, 

154 



Sayadaw u Indaka 


Thương yêu đứa con một, 
Bảo vệ đứa con mình, 
Bằng sanh mạng thế nào, 
Hành giả rải tâm từ, 

Vô lượng đến chúng sinh, 
Cũng như thế ấy vậy. 

9- Hành giả rải tâm từ, 
Đen tam giới chúng sinh, 
Hướng ừên: cõi vô sắc, 
Gồm bốn cõi phạm thiên. 
Hướng dưới: cõi dục giới, 
Gồm có mười một cõi, 
Trời, người và ác giới. 
Hướng giữa: cõi sắc giới, 
Gồm có mười sáu cõi. 
Với tâm từ vô lượng, 
Không oan ữái hận thù. 

10- Hành giả đang tiến hành, 
Rải tâm từ vô lượng, 
Đứng, đi hoặc ngồi, nằm, 
Tinh tấn không buồn ngủ, 
Tâm an trú ữong thiền, 

Có tâm từ vô lượng, 

Đức Phật dạy bảo rằng: 
"Hành giả sống cao thượng". 

11 - Thiền tâm từ nền tảng, 
Tiếp tiến hành thiền tuệ, 
Diệt tà kiến ngũ uẩn, 

155 



Sayadaw u Indaka 


Thành bậc Thánh Nhập Lưu, 
Giới trong sạch thanh tịnh, 
Chứng đắc bậc Bất Lai. 
Diệt tham ái ngũ ữần, 
Chứng đắc A-ra-hán, 

Khi tịch diệt Niết Bàn, 
Chấm dứt khố tái sanh. 


Trưởng Lão Dhamma Rakkhita (Hộ Pháp) 

-ooOoo- 

Người hằng mong an tịnh 
Nên thế hiện pháp lành 
Có khả năng, chất phác 
Ngay thẳng và nhu thuận 
Hiền hòa, không kiêu mạng. 
Sống dễ dàng , ữi túc 
Thanh đạm, không rộn ràng 
Lục căn luôn trong sáng 
Trí tuệ càng hiến minh 
Chuyên cần, không quyến niệm. 
Không làm việc ác nhỏ 
Mà bậc ữí hiền chê 
Nguyện thái bình an lạc 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn hạnh phúc. 
Chúng sanh dù yếu mạnh 
Lớn nhỏ hoặc trung bình 
Thấp cao không đồng đẳng 

156 



Sayadaw u Indaka 


Hết thảy chúng hữu tình 
Lòng từ không phân biệt. 

Hữu hình hoặc vô hình 

• 

Đã sinh hoặc Chua sinh 
Gần xa không kể xiết 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn hạnh phúc. 
Đừng lừa đảo lẫn nhau 
Chớ bất mãn điều gì 
Đừng mong ai đau khổ 
Vì tâm niệm sân si 
Hoặc vì nuôi oán tuởng. 
Nhu mẹ giàu tình thuong 
Suốt đời lo che chở 
Đứa con một của mình 
Hãy phát tâm vô luợng 
Cùng tất cả sinh linh. 

Từ bi gieo cùng khắp 
Cả thế gian khổ hải 
Trên duới và quanh mình 
Không hẹp hòi oan ữái 
Không giận hờn oán thù. 
Khi đi, đứng, ngồi, nằm 
Bao giờ còn thức tình 
Giữ niệm từ bi nay 
Thân tâm thuờng thanh tịnh 
Phạm hạnh chính là đây. 

Ai xả ly kiến thủ 
Giới hạnh đuợc tựu thành 
Chánh ữi đều viên mãn 
Không ái nhiễm dục ữần 
157 



Sayadaw u Indaka 


Thoát ly đường sanh tử. 

Trưởng Lão Punna Vijjã (Viên Minh) 


Phụ Lục II 


Chuyện Uttara 

Một hôm, trong khi đang nghe một bài pháp do Đức Phật 
thuyết, Uttara đắc đạo quả nhập lưu. Ke từ hôm ấy trở đi, nàng 
không bao giờ để một ngày trôi qua mà không làm các việc 
công đức. Tuy nhiên cả thời gian và cơ hội của nàng đều bị hạn 
chế vì nàng đã kết hôn với một thanh niên giàu có nhưng không 
phải đệ tử của Đức Phật (thanh niên ngoại đạo), khi nàng muốn 
bố thí và làm các thiện sự cho Đức Phật và Tăng chúng theo 
một cách có ý nghĩa hơn, nàng phải tìm một người phụ nữ khác 
chăm sóc cho chồng nàng. Lúc bấy giờ, có một kỹ nữ xinh đẹp 
tên là Sirima sống ở Thảnh Vương Xá (Rajagaha). Đe mướn 
được người kỹ nữ này hầu hạ cho chồng, nàng phải trả cho cô 
ta một ngàn đồng mỗi ngày. Sau khi Uttara mướn được Siriama 
mười lăm ngày, nàng đưa Sirima đến cho chồng và xin phép 
được dành mười lăm ngày đó để làm các việc phước đức. Cô 
nói với chồng rằng Sirima sẽ chăm sóc mọi nhu cầu của anh 
trong suốt thời gian này. Vì chồng nàng bị say đắm trước vẻ 
đẹp và sự duyên dáng của Sirima, anh sẵn sàng đồng ý với sự 
sắp đặt này. Từ ngày đó trở đi, hàng ngày Uttara thỉnh Đức Phật 
và tăng chúng đến nhà và cúng dường trai tăng. Sau mỗi ngày 
các vị thọ thực xong, nàng được nghe pháp. Nàng tự mình quản 
lý việc nấu nướng các món ăn trong bếp và phụ giúp bất cứ chỗ 
nào nàng được cần đến. Mặc dù công việc khá mệt nhưng Uttara 

158 



Sayadaw u Indaka 


cảm thây rât vui, vì thê nàng luôn luôn tuơi cuời. Đên ngày thứ 
muời bốn, chồng nàng từ trên phòng tình cờ nhìn xuống bếp 
thấy nàng nguời uớt đẫm mồ hôi và dơ bẩn. Song khi nhìn thấy 
khuôn mặt tuơi cuời của nàng, anh ta mỉm cuời và tự nghĩ rằng 
vợ mình quả thực rất ngốc ngếch tự chuốc lấy phiền muộn vào 
thân chỉ để nuôi ăn mấy vị tu sĩ trọc đầu này. 

Khi Sirima thấy anh ta mỉm cuời, cô liền nổi cơn ghen 
tức. Cô nghĩ rằng nụ cuời của anh ta là nụ cuời yêu thuơng đối 
với cô vợ đích thực kia. Mặc dù Sirima chỉ mới ở trong nhà của 
hai vợ chồng này muời bốn ngày, cô ta đã quên mất rằng mình 
đuợc muớn tới đây bởi Uttara và chính Uttara mới là hiền nội 
thực sự của căn nhà này. Cơn ghen của cô cuối cùng trở nên 
mãnh liệt đến nỗi cô muốn làm hại Uttara. Vì thế cô đi xuống 
bếp và cầm lấy một gáo dầu ăn đang sôi. Khi Uttara nhìn thấy 
Sirima đi đến, nàng liền suy xét đến sự kiện rằng nguời này 
bằng nhiều cách đã giúp đỡ cho ta. Nàng cảm thấy vô cùng biết 
ơn và có lòng từ ái đối với Sirima. Nhờ cô ta, nàng đã dành 
đuợc hết thời gian của mình để làm các thiện sự và thực hiện 
các việc công đức. Khi nhìn thấy gáo dầu sôi trong tay Sirima, 
nàng phát lời nguyện này, “Neu tôi có ôm ấp bất kỳ ác ỷ hay 
sân hận nào đối với Sỉrỉma, cầu cho gáo dầu sôi kìa sẽ khiến 
cho tôi bị tốn hại. Bằng ngược lại, nếu tôi không có chút tức 
giận nào với cô ẩy, mà chỉ có tâm từ và thiện chi thì ca dầu 
sôi này sẽ không làm hại được tôi. ” Lúc Sirima đố gáo dầu ăn 
nóng lên nguời Uttara, nó không làm hại gì đến nàng; mà nàng 
cảm thấy mát mẻ nhu đuợc tuới bằng nuớc mát vậy. Do đó, 
Sirima liền lấy một gáo dầu ăn nóng khác, nhung những nguời 
tớ gái trong bếp đã ngăn không cho cô ta đổ lên nguời Uttara. 
Khi Sirima bị ngã trên đất, đám tớ gái bắt đầu lao vào đấm đá 
cô, nhung Uttara liền bắt họ ngung lại và bảo chuẩn bị nuớc ấm 
để tắm cho Sirima, nhờ tắm bằng nuớc ấm cô ta cảm thấy bớt 


159 



Sayadaw u Indaka 


đau đớn. Chỉ khi ây Sirima mới nhận ra những gì mình đã làm 
là sai, sau khi tắm xong cô đi đến Uttara để xin lỗi vì hành động 
độc ác của mình. Uttara bảo Sirima nên nói những lời xin lỗi ấy 
với Đức Phật và xin ngài tha thứ. 

Nhu vậy, họ đi đến Đức Phật và sau khi cúng duờng bữa 
ăn đến ngài và tăng chúng, họ lắng nghe giáo pháp, cuối bài 
pháp Sirima trở thảnh bậc thánh Nhập Luu. Những gì Đức Phật 
dạy họ là hãy lấy tâm từ để chiến thắng nguời sân hận, lấy hạnh 
ngay thẳng chiến thắng kẻ gian lận, và lấy bố thí chinh phục kẻ 
xan tham. 

Chuyện Samavati 

Thời Đức Phật, Vua Udena trị vì nuớc Kosambi. Vua có 
ba chánh cung hoàng hậu, đó là Samavati, Magandi, và 
Vasuladatta. Samavati nhờ hành theo lời dạy của Đức Phật đã 
trở thảnh bậc nhập luu. Hàng ngày, nàng làm các thiện sự nhu 
bố thí, nghe pháp, hoặc phụ giúp các việc công quả trong chùa. 
Tuy nhiên Magandi lại cảm thấy oan trái với Đức Phật vì ngài 
đã không muốn cuới cô ta. Ket quả là, nàng đã lấy Vua Udena. 
Trong cơn tức giận, nàng buông lời xỉ vả và chỉ trích Đức Phật 
bất cứ khi nào có cơ hội. Nàng cũng không ua gì Samavati bởi 
vì nàng này rất hết lòng với Đức Phật. 

Khi Magandi khám phá ra việc đức vua Udena sẽ ngự 
đến hậu cung của Samavati và ở đó một vài ngày, nàng yêu cầu 
nguời chú gởi đến cho nàng một con rắn hổ mang đã rút bỏ túi 
nọc độc. Khi có đuợc con rắn, nàng bỏ nó vào khoang trống 
trong cây đàn hạc của vua và đậy lại bằng một đóa hoa. Tuơng 
truyền, bất luận đi đâu vua cũng luôn mang theo cây đàn này 
bên mình. Vào cái ngày đi đến hậu cung của Samavati cũng 
vậy, vua mang nó theo và đặt nó ở cuối giuờng. Sau khi vua 

160 



Sayadaw u Indaka 


nằm xuống để nghỉ một lát, Magandi đi vào phòng và lén rút 
bông hoa ra khỏi cái lỗ trên cây đàn hạc. Do bị nhốt mấy ngày 
trong cây đàn, con rắn hổ dữ tợn phóng ra khỏi cái lỗ và sẵn 
sàng tấn công. Nó kiêu hãnh ngóc đầu lên và phình to cái mang 
của nó ra. Đức vua quá khiếp sợ và lập tức gọi Samavati cùng 
năm trăm cung nữ của nàng tới. Hiểu đuợc chuyện gì đã xảy ra, 
Samavati bảo các cung nữ, “Chớ nên khởi tâm sân hận với bất 
kỳ ai. Chớ để cho tâm từ của các nguơi thối giảm. Hãy ban rải 
tâm từ đến đức vua và Magandi. Không có tâm từ, chúng ta 
không có nơi nào khác để nuơng tựa trong tình cảnh bất hạnh 
này.” Ghi vào lòng những lời dạy của Samavati, tất cả cung nữ 
phát triển tâm từ đến đức vua và Magandi. Điên lên vì phẫn nộ, 
Vua Udena ra lệnh cho một nguời hầu mang cung tên đến cho 
mình. Rồi vua bắt Samavati và các cung nữ của nàng sắp thảnh 
một hàng thẳng. Nhắm cây cung của mình, vua bắn mũi tên 
huớng vào Samavati. Do tâm từ mạnh mẽ và chân thực của 
hoàng hậu, mũi tên quay nguợc lại đức vua. Nhung rồi nó rơi 
xuống đất, truớc mặt vua. Lúc đó đức vua suy xét, “Neu mũi 
tên này có thế xuyên thủng một tảng đá lớn, và thông thường 
không có gì có thế cản trở nó bẳn trúng đích, tại sao nó lại 
không bẳn được vào Samavati mà quay ngược vào ta chứ? ” 
Cuối cùng đức vua chợt nhận ra, “ôi, ngay cả cái mũi tên vô 
tri này còn biết đến đức hạnh của Samavati! Thế mà ta, một 
người đang còn sổng, có tri thức và suy xét lại không biết đến 
đức hạnh của nàng. ” Với sự thấu hiếu này, ngài đặt cây cung 
xuống đất và quỳ gối truớc mặt Samavati xin nàng tha thứ. 

Chuyện Thanh Niên Maga (tiền thân của vua trời Đế 

Thích) 


Thuở xua, trong ngôi làng Malay của nuớc Magada có 
một chàng thanh niên tên là Maga sinh sống. Thanh niên Maga 


161 



Sayadaw u Indaka 


rất vui thích trong việc dọn dẹp sạch sẽ, không chỉ quanh nhả 
mình mà cả trong khu vực gần xa quanh nhà chàng nữa. Bất cứ 
khi nào chàng đuợc dọn dẹp đuờng sá, nhổ cỏ,... chàng cảm 
thấy rất vui. Niềm vui của chàng đến từ việc thấy những nguời 
khác thích thú và hoan hỷ trong sự gọn gàng và sạch sẽ mà 
chàng đã làm. Neu có những chỗ không bằng phang trên con 
đuờng hay quanh làng, Maga liền làm cho nó bằng phang. Neu 
có chồ nào trên đuờng bị sình lầy hay 0 gà, chàng liền đem đất 
và đá đổ đầy vào đó. Và nếu tại chỗ nào cỏ mọc um tùm, chàng 
liền phát cỏ tại chỗ ấy. Không bao lâu sau đó những thanh niên 
khác cũng gia nhập với Maga trong công việc tự nguyện dọn 
dẹp, sửa sang đuờng sá và cải thiện những co sở hạ tầng quanh 
ngôi làng của họ. Cuối cùng, họ trở thảnh một nhóm gồm ba 
muoi ba thanh niên. Khi có đuợc đông nguời nhu vậy, họ mở 
rộng công việc đến những nơi xa xôi cách đó cả vài chục cây 
số. Một hôm, trong khi đang đi làm công việc thiện nguyện, họ 
đến một ngôi làng khác. Tuy nhiên, nguời truởng làng ở đây 
không thích sự xâm nhập của nhóm bạn trẻ này. 

Ông ta cảm thấy rằng họ không nên làm công việc ấy bởi 
vì nó không đem lại lợi ích tức thời cho ông. Tâm ông đầy ắp 
những suy nghĩ nhu vầy, “Neu những thanh niên này đem đến 
đây ít cá, hay ít ruợu, bia thời ta có thể nhận đuợc những món 
ấy. Nhung bây giờ, ta chẳng có đuợc chút gì hữu dụng cả, vậy 
thì sự có mặt của họ ở nơi này chẳng có lợi gì cho ta.” Khi nguời 
truởng làng đi đến chỗ nhóm Maga và bảo họ mang đến cho 
ông ít cá và ruợu đồng thời hãy làm những công việc khác có 
lợi cho ông hơn, Maga và các chàng thanh niên từ chối làm các 
việc này vì cho rằng đó là những việc bất thiện. Các chàng thanh 
niên ấy biết rất rõ những việc làm nào sẽ đua đến quả thiện và 
những việc làm nào sẽ đua đến quả bất thiện. Họ luôn luôn tránh 
làm những việc không nên làm. Khi các chàng trai từ chối 


162 



Sayadaw u Indaka 


không nghe theo lệnh của ông, người trưởng làng lây làm tức 
tối và nổi giận. Tâm ông bắt đầu quay cuồng với những ý nghĩ 
xấu xa, ông nói, “Này, ta cảnh báo các ngươi! Cứ chờ xem để 
biết ta là ai bởi vì ta sẽ làm cho các ngươi đau khổ, cả bọn các 
ngươi. Ta sẽ đi báo với đức vua về những hành vi láo xược gây 
mất trật tự xã hội của các ngươi.” Liền sau đó, người trưởng 
làng đi đến đức vua và báo cho vua biết về băng đảng côn đồ 
nguy hiểm đang đe dọa người dân trong nước này. Sau khi nghe 
tin xấu, vua ra lệnh cho binh lính đi bắt băng đảng này về và 
đem nó đến trước mặt vua. Khi nhà vua nhìn thấy Maga và 
nhóm thanh niên đang đứng trước mặt mình, ngài vội ra lệnh 
giết chết họ ngay lập tức. Vua quyết định cho voi giày họ đến 
chết. 


Trong lúc chờ người ta thả con voi ra, Maga nói với các 
người bạn của mình, “Này các bạn, lúc này đây ngoài tâm từ 
ra chúng ta không có chỗ nào đế nương tựa cả. Vậy các bạn 
hãy tu tập tâm từ cho người trưởng làng, đức vua, con voi và 
cho chính bản thân các bạn. ” Maga và các chàng thanh niên 
liền phát triển tâm từ chân thật và mạnh mẽ đến những người 
có liên quan trong hoàn cảnh của họ. Cuối cùng, khi con voi 
được thả ra, nó không dám đến gần các chàng thanh niên này 
bởi vì họ đã tu tập tâm từ hết sức mạnh mẽ và đầy năng lực. Khi 
việc này đến tai đức vua, nhà vua ra lệnh cho đám thị vệ lấy 
rơm che Maga và các chàng thanh niên này lại và thả voi ra tiếp. 
Một lần nữa, con voi cũng không dám đến gần họ mà bỏ chạy 
theo hướng ngược lại. Do cách phản ứng này của con voi xảy 
ra nhiều lần, đức vua thấy rất kỳ lạ và cho rằng những hành 
động bất thường của con voi chắc hẳn phải có lí do. Sau khi 
điều tra cẩn thận, vua khám phá ra sự thật của vụ án, và người 
trưởng làng bị trừng phạt. Trong trường họp này chúng ta thấy, 
do sức mạnh tâm từ của Maga và các chàng thanh niên ngay cả 


163 



Sayadaw u Indaka 


một con vật hung dữ như con voi sát nhân này cũng không thê 
giết chết họ được. Tâm từ của Maga có sức mạnh thay đổi được 
tâm của con voi. Mặc dù nó đã được huấn luyện để trở nên dữ 
tợn và sẵn sàng giết người, tâm của con voi chẳng những thoát 
khỏi sự giận dữ mà còn tràn đầy nhân từ. Đây là sức mạnh đạo 
đức của tâm từ. 


Phụ Lục III 

Phần Phụ Lục này được trích ra từ cuốn “Biết và Thấy” 
do Ngài thiền sư Pa’ Auk Sãyadaw giảng dạy, với mục đích 
giúp những ai đang quen hành theo phương pháp Pa’ Auk có 
thể áp dụng để tu tập tâm từ. Ngoài ra, nhận thấy Bốn Thiền 
Bảo Hộ là những đề mục thiền được Đức Phật khuyến khích 
cho các hành giả, dù hành theo phương pháp nào, cũng nên thực 
hành để giữ thăng bằng tâm và có được sự bảo vệ khi hành 
thiền, vì thế chúng tôi cho in thêm vào đây. 

Tu tập Bốn Phạm Trú và Bốn Thiền Bảo Hộ 


Giói thiệu 


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiêu vê cách tu tập bôn Phạm 
trú (cattãro brahma vihãra), và bốn thiền bảo hộ (catura 
rakkha bhãvanầ). Bốn phạm trú là những đề tài thiền thuộc 
về: 


1. Từ (mettã) 

2. Bi (Karunã) 

3. Hỷ (muditã) 

4. Xả (upekkhã) 


164 



Sayadaw u Indaka 


Bốn thiền bảo hộ là những đề tài thiền thuộc về: 

1. Từ (mettã) 

2. Niệm ân đức Phật (Buddhãnussati) 

3. Thiền (quán) bất tịnh {asubha bhãvanã) 

4. Niệm sự chết (Maranãsussati) 

Tu tập Tâm Từ 

Muốn tu tập tâm Từ hay Tứ vô luợng tâm (mettấ), 
truớc hết hành giả cần phải biết rằng thiền này không nên tu 
tập đối với một nguời khác phái {lingavisabhãga), hoặc một 
nguời đã chết (kãỉãkatapuggaỉa). 

Không nên dùng một nguời khác phái làm đối tuợng 
(đế rải tâm từ), vì dục tham đối với nguời (nam hay nữ) ấy 
có thế sẽ phát sinh. Tuy nhiên, sau khi hành giả đã đắc thiền 
thì có thế tu tập tâm từ đến nguời khác phái theo nhóm, chang 
hạn như "cầu mong tất cả nữ nhân đều đuợc an vui, hạnh 
phúc". Một nguời chết lại càng không nên dùng, vì hành giả 
không thế đắc thiền tâm từ với một nguời đã chết làm đối 
tuợng. 



Những nguời mà hành giả nên tu tập tâm từ đên họ 


- Bản thân (atta) 

- Nguời hành giả kính mến (piya puggala) 

- Nguời hành giả không thuong không ghét 
{majjhatta puggala) 

- Nguời hành giả ghét {verĩpuggala) 


165 



Sayadaw u Indaka 


Mặc dù vậy, lúc ban đâu hành giả chỉ nên tu tập tâm 
từ đến hai hạng nguời là bản thân và nguời mà hành giả kính 
mến. Điều này có nghĩa là lúc mới hành thiền tâm từ, hành 
giả không nên rải tâm từ đến những loại nguời sau: 

- Nguời hành giả không thích {appiya puggala) 

- Nguời rất thân với hành giả {atippiya sahãyaka 
puggala) 

- Nguời hành giả không thuơng không ghét 
(mạphatta puggala) 

- Nguời hành giả ghét {verĩpuggala) 

Một nguời hành giả không thích là nguời không làm 
điều gì có lợi cho hành giả, hoặc có lợi cho những nguời mà 
hành giả quan tâm. Nguời hành giả ghét là nguời làm điều 
tốn hại đến hành giả, hoặc tốn hại đến những nguời mà hành 
giả quan tâm. Lúc ban đầu, những nguời này rất khó để hành 
giả rải tâm từ đến họ, vì sân hận có thế khởi lên (khi nghĩ đến 
họ). Buổi đầu cũng sẽ khó tu tập tâm từ đến một nguời mà 
hành giả không thuong không ghét. Còn truờng hợp của một 
nguời rất thân, hành giả có thế bị dính mắc vào nguời ấy, tức 
là quá lo lắng, uu tu, thậm chí khóc than nếu nghe có điều gì 
xảy đến cho nguời nam hay nữ ấy. Vì vậy, bốn loại nguời 
này không nên dùng làm đối tuợng rải tâm từ lúc ban đầu. 
Mặc dù sau đó, khi hành giả đã đắc thiền tâm từ rồi, hành giả 
có thể tu tập tâm từ đến họ. 

Hành giả không thể đắc thiền khi dùng chính bản thân 
mình làm đối tuợng, cho dù có tu tập thiền ấy cả ữăm năm. 
Nhu vậy, tại sao chúng ta lại khởi đầu bằng việc tu tập tâm 
từ cho chính mình? Thực sự nó không đắc đuợc dù chỉ là cận 

166 



Sayadaw u Indaka 


định, nhưng vì chỉ khi hành giả đã tu tập tâm từ cho bản thân 
mình, với ý nghĩ "Cầu mong cho tôi được an vui", rồi hành 
giả mới có thế đồng hóa mình với mọi người; đế thấy rằng 
nếu ta muốn được an vui, không muốn đau khổ, muốn được 
sống lâu, không muốn chết nhu thế nào, thì những người khác 
cũng muốn được an vui, không muốn khổ, muốn được sống 
lâu, không muốn chết như thế ấy. 

Như vậy, hành giả có thể tu tập một cái tâm biết ước 
mong hạnh phúc và thịnh vượng cho tha nhân. Theo những 
lời đức Phật dạy: 

Sabbã disã anupaparigamma cetasã, 

Nevajjhagã piyatara mattanã kvaci. 

Evam piyo puthu attã paresam 
Tasmã na hiỉkse paramattakãmo. 

Tâm ta đi cùng khắp 
Tất cả mọi phưong trời 
Cũng không tìm thấy được 
Ai thân hon tự ngã 
Tự ngã đối mọi người 
Quá thân ái như vậy 
Vậy ai yêu tự ngã, 

Chớ hại tự ngã người 

Như vậy, để đồng hóa mình với mọi người theo cách 
này, và làm cho tâm dịu dàng, thân ái, trước tiên hành giả 
phải tu tập tâm từ cho chính mình với ý nghĩ nhu sau: 

1. Cầu mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy (aham 


167 



Sayadaw u Indaka 


avero homí) 

2. Cầu mong cho tôi thoát khỏi khố tâm (abyãpajjho 
homi) 

3. Cầu mong cho tôi thoát khỏi khố thân (anĩgho 
hoti) 

4. Cầu mong cho tôi đuợc an vui, hạnh phúc {sukhĩ 
attãnam pariharãmí) 

Nếu tâm chúng ta dịu dàng, nhân ái, hiểu biết, và có 
sự đồng cảm đối với tha nhân, chúng ta sẽ tu tập tâm từ đến 
nguời khác không mấy khó khăn. Vì vậy, tâm từ mà hành giả 
tu tập cho bản thân mình đuợc mạnh mẽ và có năng lực thật 
là quan trọng. Một khi tâm hành giả đã trở nên dịu dàng, nhân 
ái, hiếu biết và có sự đồng cảm đối với tha nhân, lúc ấy hành 
giả có thể tu tập tâm từ đối với họ. 

Làm cách nào để tu tập tâm Từ đến từng hạng Người 

Nếu hành giả đã đắc tứ thiền hoi thở, 
hoặc kasỉna ữắng, hành giả nên lập lại định ấy đế cho ánh 
sáng bừng tỏ và tỏa chiếu. Đặc biệt là với ánh sáng của tứ 
thiền kasina trắng hành giả thực sự sẽ rất dễ tu tập thiền tâm 
Từ. Lý do là vì với định của tứ thiền tâm đuợc thanh lọc khỏi 
tham, sân, si và những phiền não khác. Sau khi xuất khỏi tứ 
thiền kasina trắng, tâm dễ uốn nắn, dễ sử dụng, thuần tịnh, 
trong sáng và tỏa chiếu, nhờ những điều kiện này, hành giả 
trong một thời gian rất ngắn có thế tu tập tâm Từ thật mạnh 
mẽ và hoàn hảo. 

Nhu vậy, với ảnh sáng mạnh mẽ và chói sáng, hành 
giả nên huớng tâm đến một nguời cùng phái mà hành giả kính 


168 



Sayadaw u Indaka 


mên; có thê đó là thây tô hoặc bạn đông tu của hành giả. Hành 
giả sẽ thấy rằng ánh sáng tỏa khắp mọi hướng chung quanh 
hành giả, và bất cứ người nào hành giả chọn làm đối tượng 
cũng đều ữở nên rõ rệt. Kế đó hành giả bắt lấy hình ảnh của 
người đó, đang ngồi hoặc đang đứng, và chọn hình ảnh nào 
làm cho hành giả thích nhất và hạnh phúc nhất, cố gắng hồi 
tưởng lại thời gian người ấy được hạnh phúc nhất mà hành 
giả đã từng thấy, và chọn hình ảnh đó. Làm cho hình ảnh ấy 
xuất hiện trước mặt hành giả cách khoảng chừng một mét. 
Khi hành giả đã có thế thấy hình ảnh người đó thật rõ ràng 
trước mặt, hãy tu tập tâm Từ đến người đó với bốn ý nghĩ: 

1. Cầu mong con người hiền thiện này đựoc thoát 
khỏi hiếm nguy (ayaỉk sappuriso avero hotu) 

2. Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khố 
tâm (ayaìk sappuriso abyãpajjo hotu) 

3. Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khố 
thân (ayaìk sappuriso anĩgho hotu) 

4. Cầu mong con người hiền thiện này được an vui 
hạnh phúc (ayaìk sappuriso sukhĩ 
attãnampariharatu). 

Mở rộng tâm từ đến người ấy theo cách như vậy 
khoảng ba hay bốn lần, rồi chọn một cách hành giả thích nhất, 
chang hạn, "Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi 
mọi hiếm nguy". Ke, với hình ảnh mới của người đó, mới ở 
đây là trường hợp thoát khỏi hiếm nguy, mở rộng tâm Từ 
bằng cách dùng một ý nghĩ tưong xứng, trong trường hợp 
này, ”Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi hiếm 
nguy, cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi hiếm 
nguy". Lặp đi lặp lại nhiều lần, cho tới khi tâm được an định 

169 



Sayadaw u Indaka 


và găn chặt trên đôi tượng, đông thời hành giả có thê phân 
biệt các thiền chi. Rồi duy trì pháp hành cho đến khi hành giả 
đạt đến nhị thiền và tam thiền. Sau đó lấy một cách khác ữong 
ba cách còn lại và tu tập tâm từ cho đến tam thiền. Mỗi lần 
như vậy hành giả phải có một hình ảnh tưong xứng cho cách 
đã chọn, tức là, khi nghĩ "Cầu mong con người hiền thiện này 
thoát khỏi hiếm nguy", thì hành giả phải có một hình ảnh đặc 
biệt của người đó như vừa được thoát khỏi hiếm nguy, khi 
nghĩ "Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khố 
tâm", hành giả phải có hình ảnh khác, một trong những hình 
ảnh về nguời đó không có khổ tâm hay ưu sầu v.v... Bằng 
cách này, hành giả tu tập ba bậc thiền, và nhớ rằng ở mồi 
trường hợp cần phải thực hành năm pháp thuần thục {vasĩ 
bhãvàỷ. 

Khi hành giả đã thành công ữong việc rải tâm từ đến 
nguời mình kính mến rồi, hãy lập lại điều đó với một người 
cùng phái mà hành giả kính mến khác. Cứ thử làm nhu vậy 
với khoảng mười người thuộc loại đó, cho đến khi hành giả 
có thế đạt đến tam thiền lấy bất cứ ai trong họ làm đề mục 
cũng được. Đen giai đoạn này hành giả có thế tiến hành một 
cách an toàn tới những người rất thân với hành giả 
(atippiyasahãyaka), song vẫn phải cùng phái. Lấy khoảng 
mười người thuộc loại đó và tu tập tâm từ đến họ từng ngừoi 


^ 1. Thuần thục trong việc hướng tâm vào đề mục {Ẫvajjanavasĩ). 

2. Thuần thục trong việc nhập thiền {Samãpajjanavasĩ). 

3. Thuần thục trong việc an trú thiền (Adhừthãnavasĩ). 

4. Thuần thục trong việc xuất thiền (Vutthãnavasĩ). 

5. Thuần thục trong việc phản khán các chi thiền 
(Paccavekkhanavasĩ). 


170 



Sayadaw u Indaka 


một, theo cách đã nói, cho tới khi đạt đên tam thiên. 

Lúc này hành giả kể như đã thuần thục thiền tâm từ 
đến mức độ có thể tu tập nó đối với khoảng mười người cùng 
phái mà hành giả ghét, theo cách như ừên. Neu hành giả 
thuộc hạng Đại nhân giống như đức Bồ tát khi Ngài làm khỉ 
chúa Mahãkapỉ, không bao giờ oán ghét người làm hại mình, 
và hành giả thực sự không sân hận hay oán ghét một người 
nào, thì không cần phải tìm một người (loại sân hận) đế dùng 
làm đề mục thiền ở đây. Chỉ những ai có người mình oán ghét 
hay ác cảm mới có thế tu tập tâm từ đối với loại người đó. 

Cứ thực hành thiền tâm từ theo cách này, tức là theo 
cách tu tập định cho đến tam thiền ữên mỗi loại người, tiến 
dần từ người này đến người kế, từ dễ nhất đến khó nhất, làm 
cho tâm hành giả càng lúc càng ữở nên dịu dàng, nhân ái và 
nhu nhuyến, đến cuối cùng, khi hành giả có thế đắc thiền ữên 
bất kỳ loại người nào ữong bốn loại: người hành giả kính 
mến, người rất thân với hành giả, người hành giả không 
thưong không ghét vàngười hành giả oán ghét. 

Làm thế nào để phá bỏ ranh giới (Sĩmãsambheda) 

Khi hành giả tu tập tâm từ liên tục như vậy, hành giả 
sẽ thấy rằng tâm từ của mình đối với những người mình kính 
mến, và những người thân thiết ữở nên bằng nhau, và hành 
giả có thế xem họ như một, tức như chỉ là người mình thích. 
Lúc đó hành giả sẽ chỉ còn bốn loại người này: 

1. Bản thân. 

2. Người hành giả thích. 


171 



Sayadaw u Indaka 


3. Người hành giả không thích không ghét. 

4. Người hành giả oán ghét. 

Hành giả cần tu tập tâm từ liên tục đối với bốn loại 
người này, cho tới khi tâm từ đối với họ trở nên quân bình, 
không có sự phân biệt. Mặc dù hành giả không thế đắc thiền 
tâm từ với chính bản thân mình làm đối tượng, song vẫn cần 
phải kể chung vào đấy để quân bình bốn loại. 

Muốn làm điều này, hành giả cần lập lại tứ thiền hoi 
thở hoặc kasỉna trắng. Với ánh sáng mạnh mẽ và chói sáng 
của định, hành giả mở rộng tâm từ đối với bản thân mình 
trong khoảng một phút hoặc vài giây; rồi hướng về người 
hành giả thích, kế đến một người hành giả không thích không 
ghét, và rồi đến một người hành giả oán ghét, với mỗi người 
như vậy phải đạt cho đến tam thiền. Rồi lại rải tâm từ đến bản 
thân một cách ngắn gọn, tuy nhiên, đối với ba loại kia, lúc 
này mồi loại phải là một người khác. Hãy nhớ tu tập chúng 
với từng cách như đã nói: "Cầu mong con người hiền thiện 
này thoát khỏi hiếm nguy", rồi "Cầu mong con người hiền 
thiện này thoát khỏi khố tâm", v.v... với mồi đối tượng, cho 
đến tam thiền. 

Như vậy mồi lần hành giả phải thay đổi người ở mồi 
trong ba loại: người hành giả thích, người không thích không 
ghét và người hành giả oán ghét. Cứ làm đi làm lại như vậy 
nhiều lần với các nhóm bốn khác nhau, sao cho tâm hành giả 
phát triến lòng từ liên tục không gián đoạn, và không có 
những sự phân biệt. Khi đã có thể tu tập thiền tâm từ đối với 
bất kỳ loại người nào trong bốn loại này không có sự phân 
biệt, hành giả kể như đã thành tựu những gì được gọi là "sự 


172 



Sayadaw u Indaka 


phá bỏ ranh giới" (simãsambheda). Khi ranh giới giữa những 
người đã được phá bỏ, hành giả có thế tu tập thêm thiền tâm 
từ này, bằng cách thọ trì pháp môn mà Tôn giả Xá Lợi Phất 
dạy và được ghi lại trong bộ Patisambhidãmagga - Vô Ngại 
Giải Đạo. 

Hai Mươi Hai Phạm Trù Mở Rộng Tâm Từ 

Pháp môn đề cập trong Vô Ngại Giải Đạo bao gồm hai 
mưoi hai phạm trù qua đó hành giả mở rộng tâm từ của mình: 
năm phạm trù mở rộng tâm từ không nêu rõ (anodhiso 
pharanã), bảy phạm trù mở rộng tâm từ có nêu rõ (odhiso 
pharanã), và mười phạm trù mở rộng tâm từ theo phưong 
hướng (disã pharanã) 

Năm phạm trù không nêu rõ gồm: 

1. Tất cả chúng sinh {sabbe sattã) 

2. Tất cả loài có hoi thở {sabbepãnã) 

3. Tất cả sinh vật (sabbe bhũtã) 

4. Tất cả mọi người {sabbepuggalã) 

5. Tất cả các cá thế {sãbbe attabhãva pariyapannã) 

Bảy phạm trù có nêu rõ gồm: 

1. Tất cả nữ nhân (sabbã itthyo) 

2. Tất cả nam nhân (sabbepurisã) 

3. Tất cả thánh nhân (sabbe ariyã) 

4. Tất cả phàm nhân {sabbe anãriya) 

5. Tất cả chư thiên {sabbe devã) 

6. Tất cả nhân loại (sabbe manussã) 


173 



Sayadaw u Indaka 

7. Tất cả chúng sanh ữong các cảnh giới thấp {sabbe 

vinipãtikã) 

Mười phạm trù theo phương hướng gồm: 

1. Hướng Đông (puratthimãya disãya) 

2. Hướng Tây (pacchimãya disãya) 

3. Hướng Bắc (uttarãya disãya) 

4. Hướng Nam (dakkinãya disãya) 

5. Hướng Đông Nam (puratthimãya anudhisãya) 

6. Hướng Tây Bắc (pacchimãya anudisãya) 

7. Hướng Đông Bắc (uttarãya anudisãya) 

8. Hướng Tây Nam (dakkhinãya anudisãya) 

9. Hướng dưới (hetthimãya disãya) 

10. Hướng ữên (uparimãya disãya). 

Tu tập Năm Phạm Trù Không Nêu Rõ như thế nào 

Muốn tu tập pháp môn thiền tâm từ này, hành giả cũng 
phải lập lại tứ thiền hơi thở hoặc kasỉna ữắng như trước, rồi 
tu tập tâm từ đối với bản thân, một người hành giả kính mến 
hoặc thân thiết, một người không thương không ghét, và một 
người hành giả oán ghét, cho đến khi không còn những ranh 
giới giữa họ và hành giả. 

Kế đó dùng ánh sáng sáng chói, rực rỡ của định để 
thấy tất cả chúng sanh trong một vùng rộng lớn quanh hành 
giả, quanh nhà ở hay tu viện. Khi các chúng sanh ấy được 
thấy rõ ràng rồi, hành giả có thế tu tập tâm từ đến họ theo 
năm phạm trù không nêu rõ, và bảy phạm trù có nêu rõ, tông 
cộng là mười hai. ớ mỗi phạm trù hành giả nên rải tâm từ 


174 



Sayadaw u Indaka 


theo bốn cách: 


1. Câu mong họ thoát khỏi hiêm nguy 

2. Cầu mong họ thoát khỏi khố tâm 

3. Cầu mong họ thoát khỏi khố thân 

4. Cầu mong họ đuợc an vui, hạnh phúc... 

"Họ" ở đây là một trong muời hai phạm trù đã kể, nhu 
tất cả chúng sanh, tất cả chu thiên V... Nhu vậy hành giả sẽ 
rải tâm từ tống cộng bốn muoi tám cách [(7+5)4)=48]. 

Những chúng sanh trong mỗi phạm trù phải đuợc thấy 
rõ ràng trong ánh sáng của định và sự hiếu biết. Chang hạn 
nhu, khi hành giả mở rộng tâm từ đến tất cả nữ nhân, thì hành 
giả phải thực sự thấy những nữ nhân ữong vùng đã xác định 
với ánh sáng của định. Đối với các phạm trù khác cũng phải 
thấy thực sự như vậy. Hành giả phải tu tập mỗi phạm trù cho 
đến tam thiền trước khi chuyến sang phạm trù kế tiếp, và phải 
hành theo cách này cho tới khi ữở nên thành thạo ữong việc 
rải tâm từ theo tất cả bốn mưoi tám cách. 


Một khi đã thành thạo, hành giả nên mở rộng vùng đã 
ấn định ấy ra toàn chùa, toàn làng, toàn tỉnh, toàn bang, toàn 
nước, toàn thế giới, toàn thái dưong hệ, toàn giải ngân hà, và 
toàn vũ trụ vô biên. Mồi trong những vùng mở rộng này, hành 
giả tu tập theo bốn mưoi tám cách đã nói cho đến tam thiền. 

Khi thành thạo rồi hành giả có thể tiến hành sang phạm trù 
mười hướng. 


175 



Sayadaw u Indaka 


Tu tập Phạm Trù Theo Mười Hướng 

Các phạm trù rải tâm từ theo mười hướng bao gồm bốn 
mưoi tám phạm trù đã bàn đến trước đó ở mồi ừong mười 
hướng. 

Hành giả phải thấy tất cả chúng sanh trong toàn thể vũ 
trụ vô biên theo hướng Đông của hành giả, và mở rộng tâm 
từ đến họ theo bốn mưoi tám cách. Rồi cũng làm y vậy đối 
với hướng Tây của hành giả và các hướng khác. 

Điều này đưa tổng số lên bốn trăm tám mưoi cách mở 
rộng tâm từ (10x48=480). Neu thêm bốn mưoi tám phạm trù 
biến mãn tâm từ ban đầu vào, chúng ta có năm ữăm hai mưoi 
tám cách mở rộng tâm từ (480+48=528). 

Khi hành giả thuần thục năm trăm hai mưoi tám cách 
rải tâm từ này, hành giả sẽ kinh nghiệm mười một lợi ích của 
việc hành tâm từ mà đức Phật đã dạy trong Kinh Tăng Chi 
(Anguttara Nikãya): 

"Này các Tỳ khưu, khi từ tâm giải thoát được ữau dồi, 
được tu tập, được thực hành, được làm thành cỗ xe, được làm 
thành nền tảng, đựoc an trú, được củng cố, và thọ trì đúng 
cách, thời mười một lợi ích có thế ừông đợi. Thế nào là mười 
một? (1) Người ấy ngủ an lạc; (2) thức an lạc; (3) không ác 
mộng; (4) được loài người thân ái (5); các hàng phi nhân thân 
ái; (6) chư thiên bảo hộ; (7) không bị lửa, thuốc độc, binh khí 
xúc chạm; (8) tâm dễ đắc định; (9) sắc mặt trong sáng; (10) 
lúc chết không rối loạn; và (11) nếu không đắc cao hon, người 
ấy sẽ tái sanh Phạm Thiên giới." 


176 



Sayadaw u Indaka 


Tu tập Tâm Bi 

Một khi hành giả đã tu tập tâm từ như vừa mô tả ở trên 
được rồi thì việc tu tập phạm trú Bi vô lượng sẽ không khó. 
Đe tu tập tâm bi, trước hết hành giả phải chọn một người cùng 
phái với mình đang chịu đau khố. Hành giả phải làm khơi dậy 
lòng bi mẫn đối với họ bằng cách suy xét đến nỗi khố đau mà 
họ đang gánh chịu. 

Kế đó lập lại tứ thiền với kasina mầu trắng, nhờ vậy 
ánh sáng sẽ trong sáng hơn, và dùng ánh sáng đó để thấy 
người ấy, rồi tu tập tâm từ cho đến tam thiền. Xuất khỏi tam 
thiền, hành giả tu tập tâm bi đối với người đang đau khổ đó 
với ý nghĩ "Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi 
khố đau" (ayaỉk sappuriso dukkhã muccatu). Làm vậy nhiều 
lần, lập đi lập lại cho tới khi hành giả đắc sơ thiền, rồi nhị 
thiền, và tam thiền cùng với năm pháp thuần thục cho mỗi 
bậc thiền chứng. Sau đó, hành giả sẽ tu tập tâm bi như đã làm 
với tâm từ, đó là, tu tập cho bản thân, cho một người hành giả 
thích, một người hành giả không thích cũng không ghét, và 
một người hành giả oán ghét, cho đến tam thiền, tới khi các 
ranh giới được phá bỏ. 

Muốn tu tập tâm bi đối với những chúng sanh không 
có phương diện đau khổ nào rõ ràng cả, hành giả phải suy tư 
trên sự kiện rằng mọi chúng sanh chưa giác ngộ đều phải cảm 
thọ những kết quả của điều ác mà họ đã làm trong quá trình 
lang thang qua vòng từ sanh luân hồi, vì vậy có lúc phải tái 
sanh trong bốn ác đạo (địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh và atula). 
Hơn nữa, mọi chúng sanh đều đáng thương tâm, vì họ chắc 
chắn không thoát khỏi cái khổ của già, đau và chết. 


177 



Sayadaw u Indaka 


Sau khi suy xét nhu vậy, hành giả cũng tu tập tâm bi 
nhu đã tu tập tâm từ, tức là tu tập tâm bi đối với chính bản 
thân mình và hai loại nguời thông thuờng cho đến tam thiền, 
tới khi các ranh giới đuợc phá bỏ. 

Sau đó hành giả còn phải tu tập tâm bi theo cùng một 
trăm ba muoi hai cách mà hành giả đã tu tập tâm từ, đó là: 
năm phạm trù không nêu rõ, bảy phạm trù có nêu rõ, và một 
trăm hai muoi phạm trù theo phuong huớng 
[5+7+(10xl2)=132]. 

Tu tập Tâm Hỷ 

Muốn tu tập tâm Hỷ vô luợng hay Hỷ phạm trú 
(muditã), hành giả phải chọn một nguời cùng phái với mình 
và đang hạnh phúc, nguời mà hình ảnh của họ làm cho hành 
giả sung suớng, và nguời mà hành giả rất thích đuợc thân 
thiện với họ. 

• é 

Kế tiếp hành giả lập lại tứ thiền trên kasina trắng, nhờ 
vậy ánh sáng sẽ sáng tỏ rõ ràng hon, rồi dùng ánh sáng ấy để 
thấy nguời đó, và tu tập tam thiền trên đề mục tâm từ. Xuất 
khỏi tam thiền và tu tập tam thiền tâm bi. Xuất khỏi tam thiền 
tâm bi và tu tập tâm hỷ đến nguời đang hạnh phúc ấy với ý 
nghĩ: "Cầu mong con nguời hiền thiện này không phải xa lìa 
những thành công y đã đạt đuợc" (ayarii sappuriso 
yathãladdhasampattito mãvigacchatu). Lập đi lập lại nhu 
vậy nhiều lần cho đến hành giả đạt đến so thiền, nhị thiền, và 
tam thiền, cùng với năm loại thuần thục cho mồi thiền chứng. 

Kế tiếp hành giả tu tập thiền tâm hỷ cho chính bản thân 


178 



Sayadaw u Indaka 


mình và ba loại người thông thường lên đên tam thiên, cho 
tới khi các ranh giới đã được phá bỏ. Cuối cùng hành giả tu 
tập tâm hỷ đối với tất cả chúng sanh ữong vũ trụ vô biên theo 
một ữăm ba mưoi hai cách. 

é 

Tu tập Tâm Xả 

Muốn tu tập tâm Xả vô lượng hay Xả phạm trú 
(upekkhã), trước hết hành giả phải thiết lập lại tứ thiền 
trên kasina trắng. Sau đó chọn một người cùng phái với hành 
giả và còn sống, đối với người này hành giả không thưong 
cũng không ghét (có thái độ dửng dưng), và tu tập tâm từ, bi 
và hỷ đến họ cho đến tam thiền. Rồi xuất khỏi tam thiền và 
suy xét đến những bất lợi của ba phạm trú (từ, bi, hỷ) đó, 
nghĩa là thấy chúng gần với lòng thưong yêu, với ưa và ghét, 
với hãnh diện và mừng vui. Sau đó suy xét đến tứ thiền y cứ 
trên xả là an tịnh hon. Rồi hành giả tu tập tâm xả đối với 
người mình không ưa không ghét ấy với ý nghĩ: "Con người 
hiền thiện này là kẻ thừa tự của nghiệp riêng của y (ayaỉk 
sappuriso kammassako)". Lập đi lập lại điều này nhiều lần 
cho tới khi hành giả đạt đến tứ thiền và năm loại thuần thục 
của nó. Với sự hỗ ữợ của tam thiền thuộc từ, bi và hỷ, không 
bao lâu hành giả sẽ phát ữiến được tứ thiền thuộc xả này. 

Sau đó tu tập xả đến một người hành giả kính mến 
hoặc thân ái với hành giả, đến một người rất thân, và đến một 
người hành giả thù ghét. Rồi lại đến chính bản thân hành giả, 
đến một người kính mến hoặc thân ái, một người không 
thưong không ghét, và một người hành giả thù ghét, cho tới 
khi phá bỏ được ranh giới giữa hành giả (và mọi người). 


179 



Sayadaw u Indaka 


Cuối cùng tu tập tâm xả vô luợng này tới tất cả chúng 
sanh trong vũ trụ vô biên theo một trăm ba muoi hai cách đã 
nói ở ữên. 

Đến đây hoàn tất việc tu tập Bốn phạm trú hay Tứ Vô 
Luợng Tâm. 

Tu tập Bốn Thiền Bảo Hộ 

Bốn đề tài thiền: Tâm Từ, Niệm Ân Đức Phật, Quán 
Bất Tịnh và Niệm Sự Chết đuợc gọi là "Bốn thiền Bảo Hộ". 
Sở dĩ gọi là "Thiền Bảo Hộ" vì chúng bảo vệ cho nguời hành 
thiền (hành giả) khỏi các loại hiếm nguy. Chính vì lý do này 
mà việc học và tu tập chúng truớc khi tiến hành tu tập thiền 
Minh Sát (yipassanã) là điều đáng phải làm. ở trên chúng ta 
đã thảo luận về cách làm thế nào để tu tập tâm từ rồi, vì vậy 
bây giờ chúng ta sẽ chỉ bàn về việc tu tập ba loại thiền bảo 
hộ khác còn lại. Chúng ta hãy bắt đầu với niệm ân đức Phật. 

Tu tập Niệm Ân Đức Phật 

Tùy niệm Phật hay niệm Ân Đức Phật {buddhãnussatí) 
có thể đựoc tu tập bằng cách nhìn vào chín ân đức của Đức 
Phật, dùng công thức mà Ngài (Đức Phật) đã thuờng xuyên 
đua ra trong các bản kinh: 

Itipiso Bhagavã (Đức Thế Tôn là nhu vậy): 

1. Araham 

2. Sammã Sambuddho 

3. Vỉjjã carana sampanno 


180 



Sayadaw u Indaka 


4. Sugaío 

5. Lokavidũ 

6. Anuttaro Purisadamma Sãrathi 

7. Satthã Deva Manusãnam 

8. Buddho 

9. Bhagavã'ti 

Những ân đức này có thể được giải thích tóm tắt như sau: 

1. Đức Thế Tôn này, sau khi đã diệt tận mọi phiền 
não, là bậc đáng cúng dường: Araham (ứng cúng). 

2. Ngài đã tự mình đạt đến sự giác ngộ viên 
mãn: Sammãsambuddho (Chánh biến tri). 


3. Ngài toàn hảo cả minh lẫn hạnh: Vỉjjacarana 
sampanno (Minh hạnh túc). 

4. Ngài chỉ nói những gì đem lại lợi ích và chon 
chánh: Sugato (Thiện thệ). 

5. Ngài biết rõ các thế gian: Lokavidũ (Thế gian giải). 

6. Ngài là bậc điều phục những người đáng được điều 
phục không ai bằng được: Anuttaro Purisadamma 
Sãrathi (Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu). 

7. Ngài là Thầy của chư Thiên và nhân loại: Satthã 
Deva Manussãnam (Thiên nhân sư). 

8. Ngài là bậc giác ngộ: Buddho (Phật). 


181 



Sayadaw u Indaka 


9. Ngài là bậc sở hữu may măn nhât những quả 
nghiệp công đức đã làm truớc đây: Bhagavã (Thế 
Ton). 

Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cách tu tập định, chẳng 
hạn nhu, với ân đức thứ nhất: Araham (ứng cúng). 
Theo Visuddhi-magga (Thanh tịnh đạo), từ Pãịỉ: Araham có 
năm cách định nghĩa: 

1. Vì Ngài đã hoàn toàn tiêu diệt, không còn du tàn, 
mọi phiền não và những tiền khiên tật (khuynh huớng 
quen thuộc), nhờ vậy đã tự mình xa lìa chúng, nên Đức 
Phật là bậc đáng cúng duờng: Araharii (ứng cúng). 

2. Vì Ngài đã cắt đứt mọi cấu uế với luỡi guom Thánh 
đạo A-la-hán, nên Đức Phật là bậc đáng cúng 
duờng: Araham. 

3. Vì Ngài đã bẻ gãy và tiêu diệt mọi cây căm của bánh 
xe duyên khởi, bắt đầu với vô minh và tham ái, nên 
Đức Phật là bậc đáng cúng duờng: Araham. 

4. Vì giới, định, tuệ của Ngài không ai sánh bằng, nên 
Đức Phật đuợc các hàng Phạm thiên, chu thiên và loài 
nguời vô cùng kính trọng, do đó Ngài là bậc đáng cúng 
duờng: Araham. 

5. Vì Ngài không bao giờ làm những điều ác bằng 
thân, khẩu và ý dù ở noi vắng vẻ, kín đáo, nên đức 
Phật là bậc đáng cúng duờng: Araham. 


182 



Sayadaw u Indaka 


Muôn tu tập thiên này, hành giả phải ghi nhớ năm định 
nghĩa trên thật đầy đủ để tụng đọc. Sau đó lập lại tứ 
thiền kasỉna trắng hay tứ thiền hơi thở, nhờ vậy ánh sáng 
bừng tỏ rõ ràng hơn. Rồi dùng ánh sáng ấy để muờng tuợng 
một hình ảnh của Đức Phật mà hành giả nhớ đuợc với lòng 
yêu mến và kính ữọng. Khi hình ảnh Phật đuợc rõ ràng rồi, 
hành giả hãy xem đó như Đức Phật thực sự và tập trung tâm 
trên đấy. 

Nếu trong quá khứ hành giả đã may mắn gặp Đức 
Phật, thì hình ảnh của Ngài có thế tái hiện. Trong trường hợp 
này, hành giả cũng phải tập trung vào những ân đức của Phật, 
chứ không chỉ hình ảnh Ngài mà thôi. Neu hình ảnh của Đức 
Phật thực không xuất hiện, trước tiên hãy xem hình ảnh 
mường tượng đó như Đức Phật thực, rồi hồi tưởng lại những 
ân đức của Ngài. Hành giả có thế chọn một định nghĩa 
về Araham nào mà mình thích nhất, lấy ý nghĩa (của ân đức 
ấy) làm đối tượng, và hồi tưởng đi hồi tưởng lại nhiều lần ý 
nghĩa ấy kế như Arahãỉk (A-la-hán). 


9 




Khi định tâm của hành giả phát ữiên và môi lúc một 
mạnh hơn, hình ảnh của Đức Phật sẽ biến mất và lúc này hành 
giả sẽ chỉ duy ữì định tâm ữên ân đức đã chọn. Cứ tiếp tục 
tập trung vào ân đức đó cho tới khi các thiền chi sanh lên, 
mặc dù với thiền này hành giả chỉ có thế đạt đến cận định 
(upacãara-jhãna). Hành giả cũng có thể tập trung vào những 
ân đức Phật còn lại, theo cách như ừên nữa. 


Tu tập Quán bất tịnh 

Thiền bảo hộ thứ hai là quán bất tịnh {asubha 


183 



Sayadaw u Indaka 


bhãvanã) ữên một tử thi. Muôn tu tập thiên này hành giả cũng 
phải thiết lập lại tứ thiền hơi thở hoặc kasina trắng, nhờ vậy 
ánh sáng sáng tỏ rõ ràng hơn. Rồi dùng ánh sáng ấy đế muờng 
tuợng một xác chết khủng khiếp nhất, cùng phái (với hành 
giả), mà hành giả nhớ đã từng thấy. Dùng ánh sáng đế thấy 
xác chết đó chính xác như khi hành giả đã thực sự thấy nó 
trong quá khứ. Khi đã thấy nó rõ rồi, hãy làm cho nó xuất 
hiện thực ghê tởm đến mức có thế được. Tập trung vào đó và 
ghi nhận "bất tịnh, bất tịnh" (patikkũla, patikkũỉa). Tập trung 
trên đối tượng bất tịnh của tử thi cho đến khi học tướng 
(uggaha-nimitta) ữở thành tợ tướng ipatibhãga-nimitta). 
Học tướng là hình ảnh của tử thi giống như khi hành giả thực 
sự thấy trong quá khứ, và là một cảnh tượng kinh dị, đáng sợ 
và gớm guốc, nhưng tợ tướng lại giống như một người tay 
chân to lớn đang nằm đấy sau khi đã ăn uống đầy bụng. Tiếp 
tục tập trung vào tợ tướng (nimitta) ấy cho tới khi hành giả 
đạt đến sơ thiền, và rồi tu tập năm loại thuần thục (của sơ 
thiền). 

Tu tập Niệm sự chết 

Thiền bảo hộ thứ ba là niệm sự chết (maranã nussati). 
Theo kinh Đại Niệm Xứ (Mahãsatipatthãna) và bộ Thanh 
tịnh Đạo, niệm sự chết cũng có thế được tu tập bằng cách 
dùng một tử thi mà hành giả nhớ đã thấy. Do đó, hành giả 
nên lập lại sơ thiền với tính chất bất tịnh của một tử thi, và 
với tử thi bên ngoài ấy kế như đối tượng, suy xét: "Thân này 
của ta đây cũng có cùng bản chất là phải chết như vậy. Quả 
thực, nó sẽ chết giống như tử thi này. Không thế nào ữánh 
khỏi việc ừở thành như thế này." Bằng cách giữ cho tâm tập 
trung trên (tử thi ấy) và niệm tưởng cái chết của chính hành 

184 



Sayadaw u Indaka 


giả, hành giả sẽ thây răng ý thức khân câp tâm linh hay ý thức 
kinh cảm {samvega) được đánh thức dậy (hay phát triển). Với 
trí (kinh cảm) này, có thế hành giả sẽ thấy thân của mình như 
một xác chết bất tịnh như vậy. Tưởng ừi rằng mạng căn (ỉife- 
/aculty) ữong tử thi ấy đã bị cắt đứt, hành giả tập trung vào 
sự vắng mặt của mạng căn (tuối thọ) với một ữong những ý 
tưởng sau đây: 

1. Cái chết của ta là chắc chắn, mạng sống là không 

chắc {maranam me dhuvam, jĩvitam me adhuvam) 

2. Chắc chắn ta sẽ chết... (maranam me bhavissati) 

3. Mạng sống của ta sẽ chấm dứt ữong cái 

chết, (maranapariyosãnaỉk me jĩvitam) 

4. Chết... chết {maranam maranam) 

Hãy chọn một trong bốn câu ữên và niệm tưởng bằng 
bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được. Tiếp tục tập trung vào hình 
ảnh vắng mặt mạng căn (thọ mạng) ữong chính xác chết của 
hành giả, cho tới khi các thiền chi khởi lên, mặc dù với đề 
mục thiền này hành giả chỉ có thế đạt đến cận định. 

Tóm tắt 

Như ở trên đã đề cập, bốn đề mục thiền: tâm từ, niệm 
ân đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết được gọi là Bốn 
thiền Bảo hộ, bởi vì chúng bảo vệ người hành thiền khỏi 
những hiểm nguy. 

Trong "Kinh Meghiya" một bài kinh thuộc Tiểu bộ 
(Khuddaka Nikãya) có nói: 


185 



Sayadaw u Indaka 


Asubhã bhavetabbã rãgassa pahãnãya, mettã 
bhãvetabbã byãpãdassa pahãnãya; ãnãpanassati 
bhãvetabbã vitakkupacchedãya. 

(Muốn loại trừ dục tham, quán bất tịnh phải đuợc tu 
tập; loại trừ sân, tâm từ phải đuợc tu tập; và niệm hoi 
thở cần phải đuợc tu tập để cắt đứt những tu duy lan 
man). 

Theo bài kinh này, quán bất tịnh đuợc xem là vũ khí 
tốt nhất đế loại trừ dục tham. Neu hành giả lấy một tử thi làm 
đối tuợng, và xem đó như là bất tịnh, thì đó gọi là "tính chất 
bất tịnh của một thế xác vô thức" (aviMãnaka asubha). Còn 
nếu lấy ba mưoi hai thế phần của một chúng sanh, và thấy 
chúng là bất tịnh (như kinh Gỉrỉmãnanda ữong Tăng chi bộ 
kinh đã mô tả) thì gọi là "tính chất bất tịnh của một thân sống, 
hay hữu thức " {savinnãnaka asubha). Cả hai hình thức quán 
bất tịnh này đều là lợi khí cho việc loại trừ dục tham. 

• y é • • • 

Vũ khí tốt nhất để loại trừ sân hận là tu tập tâm từ, và 
đế loại trừ tư duy tán loạn là niệm hoi thở. 

Hon nữa, khi tín căn ữong thiền loi lỏng, và tâm cùn 
nhụt, vũ khí tốt nhất là tu tập niệm ân đức Phật. Khi tâm kinh 
cảm loi lỏng, và hành giả cảm thấy chán với việc hành thiền, 
thì vũ khí tốt nhất là niệm sự chết. 

Hôm nay chúng ta đã bàn về cách tu tập bốn Phạm Trú 
và bốn Thiền Bảo Hộ. Trong bài giảng kế, chúng ta sẽ bàn 
đến cách tu tập thiền Minh sát, bắt đầu với pháp hành thiền 
tứ đại, và phân tích về các loại sắc khác nhau. 


186 



Sayadaw u Indaka 


_ 

Các lợi ích của Thiên Chỉ (Samatha) 


Trước khi châm dứt bài giảng này, tôi muôn đê cập 
một cách tóm tắt mối liên hệ giữa Thiền Chỉ và Thiền Minh 
Sát. 


Trong Tương ưng Kinh, Đức Phật có nói: 

Samãdhim, bhikkhave, bhãvetha; samãhito, bhikkhave, 
bhikkhu yathãbhũtam pajãnãti. Kiỉỉca yathãbhũtam 
pajãnãti? Rũpassa samudayanca atthangamaỉỉca, vedãnaya 
samudayanca atthangamanca, sannãya samudayanca 
atthangamaỉỉca, sankhãrãnam samu dayanca 
atthangamanca, viMãnassa, samudayanca atthangamanca. 
(Này các tỳ khưu, các ông nên tu tập định. Vị tỳ khưu có định 
sẽ tuệ tri các pháp như chúng thực sự là. Và thế nào (là các 
pháp) vị ấy tuệ tri như chúng thực sự là? Sự sanh khởi của 
sắc và sự hoại diệt của nó; sự sanh khởi của các cảm thọ, của 
các tưởng, của các hành, và sự hoại diệt của các cảm thọ, của 
tưởng và các hành ấy; sự sanh khởi của thức và sự hoại diệt 
của thức ấy.) 

Do đó vị tỳ khưu có định sẽ tuệ tri năm uẩn, các nhân 
của năm uẩn, cũng như sự sanh khởi và hoại diệt của chúng. 
Vị ấy thấy rõ rằng do sự sanh khởi của các nhân (của chúng) 
mà năm uấn sanh, và do sự diệt hoàn toàn của các nhân ấy 
mà năm uấn cũng diệt hoàn toàn. 

Thiền Chỉ (Samatha) mà chúng ta đã bàn luận trong 
hai bài giảng đầu và bài giảng hôm nay tạo ra năng lực định 
mạnh. Chính ảnh sáng của định này sẽ cho phép hành giả 


187 



Sayadaw u Indaka 


thấy được danh-sắc chân đế để hành Minh Sát. Với năng lực 
định thâm sâu, mạnh mẽ ấy, hành giả có thế thấy rõ tính chất 
vô thường, khổ, và vô ngã của Danh-sắc và các nhân của 
chúng. Sự trong sáng rõ ràng này là một lợi ích lớn xuất phát 
từ Thiền Chỉ. 


Hơn nữa, Thiên Chỉ còn cho hành giả một nơi nghỉ 
ngơi. Trong thiền Minh Sát, do phân biệt quá nhiều nên mệt 
mỏi có thế phát sanh. Trường hợp như vậy, hành giả có thế 
trú vào một bậc thiền nào đó một thời gian đế nghỉ ngơi. Sự 
nghỉ ngơi này sẽ làm cho tâm hành giả được tươi tỉnh ừở lại, 
và sau đó có thế ữở lại với công việc minh sát. Như vậy, bất 
cứ khi nào mệt mỏi phát sinh, hành giả có thế nhập thiền đế 
an dưỡng ữở lại. 


Đây là những lợi ích của Thiên Chỉ mà hành giả cân 
phải nhớ, khi chúng ta bước sang bài giảng sau về thiền Minh 
sát. 


* 


188 



Sayadaw u Indaka 


líUU Ỹ khi in : Do có ba nhóm thí chủ nên danh sách hùn 

bhưởc sẽ chia làm ba mỗi nhỏm 1 ngàn cuốĩj 

DANH SÁCH HÙN PHƯỚC IN KINH 

THIỀN TÂM TỪ DÙNG LÀM NÈN TẢNG CHO VIỆC 

HÀNH MINH SÁT 


(METTÃ AS THE EOUNDATION EORINSIGHT 

MEDITATION) 

Tập sách này được in ấn bởi GĐ cô Tu Nữ Diệu Tâm 
và các con cháu 

Sư Minh Thông; TK Minh Hạnh; Thầy minh Thành 

. TP HCM : PT Ngọc Châu; GĐ Bích Hồng; GĐ Diệu Pháp; 
GĐ Diệu Phước, Diệu Hải, Diệu Thuần, Diệu Lộc, Diệu 
Nhẫn, cô Nhờn; GĐ Trần Thanh Lạc và con cháu; GĐ bà 
Phạm Thị Bền và các con cháu, GĐ Nguyễn Ngọc Lê, GĐ 
Lê Thị Chi, GĐ Đặng Thị Thu Hương, GĐ Nguyễn Thị 
Đoan Trang, GĐ Hà Kim Sâu; Đình Hòa; Bà Bảy Còn, 
nhóm cô Thúy; Tô Thị cẩm Bình, Vũ Văn Chữ, Vũ Ngọc 
Minh Anh, Tô Hoàn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn 
Văn Thám+Thạch Thị Tuyết Hồng; Nhóm anh Phan Binh; 
GĐ Trần Thị Thúy, Nguyễn Thị Đấu; Đình Hòa, Tâm Giác; 
Dã Quỳ Nguyên Giang; Anattã Diệu Phương (HH cầu an 
Mẹ PD Diệu Định); GĐ Tín Hạnh; GĐ Cô Đỗ Ngọc Trinh; 
GĐ Ma Văn Thạnh; GĐ Ma Văn Bi; GĐ Nguyễn Thị Thu 


189 









Sayadaw u Indaka 


Hằng; GĐ Ma Văn Lợi; GĐTrầnThị Ni; GĐ Ma Thị Nhung; 
GĐ Lê Thị Phiếu- Ma Văn Bản; GĐ Ma Thúy Nga; GĐTrần 
Nguyên Hải; GĐ Nguyễn Mộng Thu; GĐ Huỳnh Mỹ Linh; 
GĐ Uyên Đào; GĐ Tín Hạnh+Duy; GĐ Tuyết Sương; GĐ 
Hồng Thị Nhơn+Trần Thị Hoa; GĐ cẩm Vân; GĐ Huỳnh 
Công Quốc; GĐ Tăng Ngọc Mai; Lâm Ngọc Linh, Trần 
Thu Hà (nhóm thiền Vipassanã); Võ Thị Bé Nhỏ (PTThầy 
Thiện Nguyện); Tạ Thị Ngọc; Nhóm Phật Tử TP Hồ Chí 
Minh; GĐ cô Diệu Nghĩa, Hoàng Anh; Bé Vân Anh; cô 
Ngọc Châu. 

. GĐ Ma Văn Bi, Ma Hoàng Thắng; GĐ Ma Thị Hòa; GĐ 
Nguyễn Ngọc Như, Nguyễn Ngọc Lương; GĐ Liêng Ngọc 
Ánh; GĐ Nguyễn Thị Lệ Hải; GĐ Nguyễn Thị Thu Hằng; 
GĐ Ma Văn Lợi; GĐ Lê Thị Phiếu - Ma Bản; GĐ Ma Thị 
Nhung; GĐ Nguyễn Huỳnh Trang; Huỳnh Mỹ linh; GĐ 
Huỳnh Công Quốc; GĐ Hồng Thị Nhơn; GĐ TRần Thị 
Hoa; GĐ Lâm Thanh Thảo; Nguyễn Vhị Vinh; Võ Văn Trí; 
GĐ Ma Thúy Nga; GĐ Nguyễn Thị kim Hoàn (út Hoàn); 
GĐ Lê Ngọc Uyên; GĐ Định Phước; GĐ Thanh Thanh 

• Cần Thơ: Nguyễn Văn Thám, Thạch Thị Tuyết Hồng; 
Nhóm Phật Tử cần Thơ (Cafe Thanh Hải) 

• Sóc Trăng: PT Lai Tứ 

• Đà Nẳng : GĐ Phạm Thanh Thà; GĐ Huệ Đức (Thanh 
Hạnh); GĐ Cô Thắm; GĐ Diệu Trí; GĐ Hạnh Tâm; GĐ 
Minh Ngọc; GĐ Lê Đức Trung; GĐ Cô Du 

• Hà Nội: GĐ Trà Giang+Hồng Hiển, Văn Thị Thu Hà; GĐ 
Kim Liên; Nguyễn Thị Ngọc Nga (Chùa Nội Phật); Nguyễn 
Xuân Quang (Nhóm thiền sinh chùa Nội Phật); Nguyễn 
Lê Minh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Tuyết Hạnh; 
Lâm Ngọc Linh, Trần Thu Hà (nhóm thiền Vipassanã) 


190 



Sayadaw u Indaka 


• Hải Ngoại: Bà Lê Thị Thân (mẹ cô Tinh Tấn); Lê Thị Huệ 
(HH Lê trung Thành); Anh Long (úc); Cô Mai (úc); GĐ 
Phương Cúc (úc) và nhóm Phật tử úc: GĐ Chị Tùng; GĐ 
Cẩm Thúy; GĐ cô Hồng; GĐ Kim Chi; GĐ Chi Khánh; GĐ 
Lộc; GĐ An; GĐ Trinh; GĐ Hiền Phước; GĐ ô Trần Văn 
Triệu 


191 



Sayadaw u Indaka 


THIỀN TÂM TỪ DÙNG LÀM NÈN TẢNG CHO 

VIỆC HÀNH MINH SÁT 

Sãyãdaw u Indaka 
Tỳ-kheo Pháp Thông Dịch 
cggoQcsso 

NHÀ XUẤT BẢN 

^^Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộj 

pT: 04.39260024 - Fax: (04) 392600^ 

Qhịu trách nhiệm xuảt bản: GĐ BŨI VIỆT BAC 

Chịu trách nhiệm nội dung; TBT LÝ BÁ TOÀN 

Biên tập: Cao Huu Trung 
Sửa bản in: Tỳ-kheo Pháp Thông 
Bìa: Sumanã Kim Lan 
Đối tác Liên Kết: 


In 1.000 cuôn, 14,5cm X 20,5cm tại Xí nghiệp in Pahasa 
Số đăng ký KHXB;... .số QĐXB;.... 

In xong và nộp luu chiểu: 2018 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế ISBN: ... 


192 

















